CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 
- Tuệ Giác Hằng Ngày- 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao 
gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 100 đầu sách 
nghiên cứu vả ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ Sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 

Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quJ Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tfusachphathoc.com 











TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


DALAI LAMA 


CON ĐƯỜNG 
ĐẾN TĨNH LẶNG 


-Tuệ Giác Hằng Ngày- 
(The Path To Tranquilit) 


Bán tiếng Anh: Renuka Singh 
Dịch: Tuệ Uyên 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG - 2010 


MỤC LỤC 


T.tni TU THÍC LÍá5ssiags35paisxPiásdssajbaloossgdalofgkidduasteduatiaiuliasul VI 
TU: TT: si 9y2xac 239 2644xx0x28n03/ 35050651024 táy14 tàudyhEôa Dụng dat tụy ecg toà 1X 
1 HaiTTD LH” HỆ” s2 sg1ssi8s908426,10210ã0123g83460240101809i49206300220/614simiie 1 
1n: TP ETÏssga¿12200bsasg i80)i404046g682xndai3e0t8esabs4(1)9801a6isdattaihgao II 
nI0n1TR7 1s saaiags2dg66ixIbessli384g0490/250045/0sg5eua9EAds058dj6x80/90a:80y2is 21 
 Ì HIẾP l1TT 2s: 598300516 2xd6s248:4646833a6xlig00A4983i60xesa)adisagloaalicbcss,l080144 ðI 
1H, fĐff DO TT sssaeaiasaleooslsaelsakSslssdksabtuesjaaakblssaslslbnađ5aixasdizikaebss 4I 
AI: T17 T3] 240:271142)16011/652200795260197a1/25602425i83/aufsroykirRfioaez9atriad 31 
1Ì 1010 10157 ung 0120516 110 222x222 96 nsr2 s03 xe teerilyagt se te mse 61 
P1110 200 TPT son o0 210121240141 6160 0200 142120/200516025202se6as 1 
0011 2TEV Ê BỊ Tu 4230/54559306 60268 i6 66andiaeysascadbibiloikidessagisdblaossagZbdde S5 
1H T10 NÊN Lá 26xssoaadiexibalabsaäadsetsesi2oisasS406aapks8aouisadarsosifs nỹ 
'J triifE, NHƯ DVTD  sassastiat4ex6sdaix485ãa4640ngxgsl4l6/60902A4scagtjsoss4 109 
1Ì T117 7MLfLTT THÍ oy4ss52oas072ssng0y219extoyesgs080500g6i280ias0ig094ege 121 


TỐT DI sasyoesa60agsayboalstaiang5id»siasbiadlasvi6sliskoasuSb06a8 133 





'LỜI GIỚI THIÊU 





Như tên ĐỌI của tác phẩm, Tuệ Giác Hằng Ngày là một 
tuyển tập gồm 365 câu và đoạn trích của đức Dalai Lama 
trong các tác phẩm và phỏng vấn của ngài đã được xuất bản 
trong 50 năm qua. Vì là một tuyên tập từ nhiều nguồn sách 
báo khác nhau, nội dung của tác phẩm đa dạng và phong phú, 
được phân bồ theo một cấu trúc nhằm giúp độc giả cảm nhận 
các minh triết Phật giáo trong đời sống thường nhật. 


Mỗi ngày một đoạn trích ngắn để đọc, nghiền ngẫm và 
ứng dụng, người đọc như có được các trí khôn bỏ túi. Mỗi 
đoạn trích trong mỗi ngày có khi liên hệ đến một chủ đề độc 
lập, có khi liên đới trước sau những tư tưởng thâm sâu, tạo sự 
cuốn hút cho người đọc từ đầu đến cuối. Nếu không có thời 
gian, quý độc giả có thê chọn lựa theo tháng và theo ngày. 
Ví dụ, ngày quý vị tiếp nhận tác phẩm này là ngày 22 tháng 
02, quý vị có thê khởi sự bằng các đoạn tư tưởng của tháng 
02. Quý độc giả cũng có thê chọn lọc các đoạn tư tưởng ứng 
khớp với các con sô quan trọng trong đời mình, chẳng hạn 
như sinh nhật của mình hay người thân, ngày động thổ, ngày 
hợp đồng, ngày giao tiếp và ngày đi xa... Phương pháp đọc 
ngẫu nhiên này có thê giúp độc giả tìm thấy nhiều điều thú vị 
mà đôi lúc do đọc theo thứ tự và do cố đọc quá nhiều, người 


viÏÏ ® CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


đọc không thê tiêu hóa hết các thông tin trí tuệ đã đọc. 

Cuộc đời là một dòng chảy với nhiều biến cố: Khi thuận, 
khi nghịch; khi tốt, khi xấu; khi hạnh phúc, lúc khổ đau; khi 
hài lòng, lúc bất mãn; khi được thăng hoa, lúc thì tuyệt vọng 
v.v... Người thiếu kinh nghiệm làm chủ tâm sẽ bị cuốn hút 
theo thủy triều của cảm xúc. Những khổ đau, sầu não, buồn 
chán và tuyệt vọng làm cho cuộc sống trở nên ảm đạm hơn. 
Thưởng thức các tư tưởng minh triết trong quyền sách này 
như một sự thay thế tích cực, vốn có khả năng giúp người 
đọc thoát khỏi bề tắc, chuyển tâm đến các giải pháp khôn 
ngoan. Đọc và thưởng thức trí tuệ hằng ngày của đức Dalai 
Lama sẽ giúp người đọc ngộ ra được nhiều điều thú vị và 
những chân lý bình dị trong đời sống. Các viên ngọc trí tuệ 
này là người bạn đồng hành của ta trong mọi quyết đoán, 
định hướng nghề nghiệp, tương giao xã hội, điều chỉnh nhận 
thức, thay đổi hành vi và chuyền hóa nỗi đau. 


Mỗi khi có điều gì hạnh phúc hay gặp phải các hoàn cảnh 
bất an, đỏi mắt đọc bất chợt vài câu tư tưởng trong sách này, 
biết đâu bạn sẽ tìm ra giải pháp. Đó chính là những túi khôn 
của đức Phật được trình bày bằng kinh nghiệm của đức Dalai 
Lama, bậc thầy tâm linh trong thời hiện đại. 


Giác Ngộ, ngày 15 tháng 10 năm 2010 


Thích Nhật Từ 
Phó viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM 





LỜI TỰA 





Như những con người, tất cả chúng ta muốn an lạc hạnh 
phúc và tránh buồn rầu đau khổ. Trong kinh nghiệm hạn hẹp 
của mình, nếu chúng ta đạt đến điều này, giá trị bao la của 
nó có thể phát triển và duy trì một tình trạng tích cực của 
tâm thức. Trong truyền thống Phật giáo mà chúng tôi là một 
thành viên, một trong những ý nghĩa ảnh hưởng để làm điều 
này là việc gắn liền với thiền định. Mặc dù thiền định có 
thê đôi khi có nghĩa ngồi trong một vị thế đặc biệt và tĩnh 
lặng tâm tư, nó có thê cũng bao gồm việc tiếp tục thực tập 
tâm thức chính chúng ta quen với những tư tưởng tích cực. 
Điều này là ý nghĩa tại sao chúng ta thường xuyên đọc và 
tụng những kinh điển và nguyện cầu. Chúng tôi đã tìm thấy 
một sự cảm hứng trải qua hàng năm từ một tác phẩm ngăn 
gọi là “Tám đề mục luyện tâm”. Trong ấy chứa đựng nhiều 
lời hướng dẫn hữu ích, cố vấn chúng ta luôn luôn quan tâm 
đến những người khác như quan trọng hơn chính chúng ta, 
đề đối điện và đối lập với những cảm xúc phiền não quấy rầy 
gây nguy hiểm cho sự hòa bình của tâm thức chúng ta, và để 


X ® CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


ban tặng bắt cứ lợi ích nào phát sinh đến những người khác 
trong khi gánh lên vai bât cứ những khó khăn nào xảy ra trên 
chính chúng ta. 


Quyền sách này chứa đựng những đoạn trích dẫn hàng 
ngày lựa chọn từ những bài viết và phát hành của chính 
chúng tôi. Chúng tôi khiêm tốn nguyện cầu rằng những độc 
giả có thê tìm thấy một ít sự cảm hứng trong những từ ngữ 
này để phát triển, cải thiện sự an bình nồng ấm trong tâm đấy 
là chìa khóa đến hạnh phúc bên lâu. 


Dalai Lama 
26-02-1998 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Giêng 





NGÀY MỘT THÁNG GIÊNG 


Tôi yêu mến những người bạn hiền (nam và nỡ). Tôi 
muốn có thêm những người bạn tốt. Tôi thích mỉm cười. 
Đấy là một sự thật. Làm thế nào đề biểu lộ ra một nụ cười? 
Có nhiều loại mỉm cười. Một vài nụ cười là mỉa mai châm 
biếm. Có những nụ cười là giả tạo — nụ cười xã giao. Những 
nụ cười này không sản sinh sự hài lòng, nhưng đúng hơn là 
sợ hãi và nghi ngờ. Tuy thế, một nụ cười chân thành ban cho 
chúng ta hy vọng, tươi mát và sảng khoái. 

Nếu chúng ta muốn một nụ cười chân thành, thế thì trước 
nhất chúng ta phải xây dựng nền tảng cho một nụ cười phát sinh. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG HAI 


Nêu bạn lo sợ vì những đau đớn hay khô sở, bạn nên kiêm 
chứng lại không biệt có bât cứ điêu bạn có thê làm vê việc ây. 


2 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Nếu bạn có giải pháp, thì không cần thiết phải lo lắng về nó; 
nêu bạn không thê làm bât cứ điêu gì hơn, thê thì không cân 
thiệt phải lo lăng, vì lo lăng cũng không giải quyêt được gì. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG BA 


Hãy cảnh giác với mỗi một khuyết điểm trong chính tự 
thân lợi ích hơn là chú ý Ỹ đến hàng nghìn nhược điểm ở những 
kẻ khác. Thay vì nói vê những việc xâu của người khác trong 
những phương thức sẽ gây nên sự hiềm khích và bắt ôn, 
chúng ta nên thực tập một nhận thức trong sạch hơn về họ, 
và khi nói về những người khác, hãy nói về những phẩm chất 
tốt đẹp của họ. 

Nếu bạn tìm thấy chính mình phi báng, vu khống, hay nói 
xấu kẻ khác, trước nhất hãy tưởng tượng rằng miệng của bạn 


đầy ấp phân. Nó sẽ khá đủ để xua tan thói quen của bạn một 
cách nhanh chóng. 


THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG BÓN 


Nếu bạn tỉnh thức về cái chết, nó sẽ không đến như một 
sự bât ngờ - bạn sẽ không lo lăng băn khoăn. Bạn sẽ cảm thây 
răng nó chỉ đơn thuân như sự thay đôi áo quân của bạn. Kêt 
quả là, tại thời điêm ây bạn sẽ có thê duy trì sự tĩnh lặng tâm 
linh của bạn. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG NĂM 

Hãy nuôi dưỡng sự tỉnh thức nội tại, quán xét nội tâm, và 
suy luận sáng suôt có hiệu quả hơn là thiên định và câu nguyện. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG SÁU 


Ngay từ thời khắc sinh ra, chúng ta được sự săn sóc ân cần 
của cha mẹ chúng ta và rồi thì sau này trong cuộc đời của chúng 
ta khi chúng ta bị làm khổ bởi bệnh hoạn và tuổi già, một lần 
nữa chúng ta lại lệ thuộc vào sự tử tế của những người khác. 


THÁNG GIÊNG s 3 


Vì từ lúc khởi đầu đến kết thúc của đời sống chúng ta quá 
lệ thuộc vào sự thân ái của những người khác, làm thê nào 
trong quãng đời của mình chúng ta lại hờ hững sự ân cân đên 
những người khác? 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG BẢY 


Sự nghiên cứu và phát triển khoa học nên hoạt động cùng 
với sự tìm hiểu và khuếch trương thiền học vì cả hai cùng 
quan tâm đến những đối tượng tương tự. Khoa học hành 
động qua thê nghiệm bằng những dụng cụ và thiền học qua 
kinh nghiệm nội tại và thiền định. 


Nên làm một sự phân biệt rõ rệt giữa những gì không thê 
khám phá qua khoa học và những gì được tìm thấy là không 
hiện hữu qua khoa học. Những gì khoa học tìm thấy là không 
tồn tại, chúng ta phải chấp nhận như không tồn tại; nhưng 
điều gì khoa học đơn thuần hiện không khám phá là một 
vấn đề khác biệt một cách hoàn toàn ... Nó quá rõ ràng là có 
nhiều, quá nhiều những sự kiện huyền bí. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG TÁM 


Tất cả những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, mặc dù 
những sự khác biệt về triết lý, có một đối tượng tương tự. 
Mọi tôn giáo nhắn mạnh sự tiễn bộ của nhân loại, tình thương 
yêu, tôn trọng những người khác, chia sẻ khổ đau của những 
kẻ khác. Trên những dòng này mỗi tôn giáo không nhiều thì 
ít có cùng quan điểm và cùng mục tiêu. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG CHÍN 


Một cách vật lý, bạn là một con người, nhưng theo tinh 
thần mà nói, bạn chưa hoàn toàn. Điều ấy chỉ ra rằng chúng 
ta có hình thể vật lý của con người này, chúng ta phải bảo 
dưỡng khả năng tinh thần của chúng ta để phán xét. Vì điều 


4+ CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


đó, chúng ta không thê mang ra bảo hiểm; công ty bảo hiểm 
vôn ở trong: kỷ cương tự thân, tỉnh thức tự tâm, và một sự 
nhận thức rõ ràng vê sự bât lợi của giận hờn căm tức và sự 
tích cực của tử tê ân cân. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Trong trường hợp của một cá nhân hay một con người như 
tự thân chúng tôi, sự thực hành từ bi yêu thương và tôn giáo 
tương hợp với nhau. Nhưng những cá nhân khác, không tôn 
giáo, có thể thực tập mang tính chất tâm linh mà không nhất 
thiết phải là một thành viên tôn giáo. Vì vậy, một người thế tục, 
một người không tôn giáo có thể sóng tỉnh thần tâm linh. 


Từ bị yêu thương là đòi hỏi cho mọi người thực hành, và 
nêu chúng tôi là một nhà độc tài chúng tôi sẽ ra lệnh cho mọi 
người phải làm như thê. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI MỘT 


Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những hệ thống tôn giáo, tư 
tưởng, kinh tế, và chính trị là đo nhân loại tạo nên. Vì chúng 
là do con người tạo nên, chúng phải liên hệ với cảm xúc của 
loài người và tâm linh con người. Nếu chúng được thực tập 
với cảm giác con người, chúng đầy dẫy những cảm hứng 
nhân tính căn bản. Những tôn giáo và tư tưởng khác nhau có 
ý nghĩa vì con người và chứ không đối kháng với loài người. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI HAI 


Tiến trình vật chất đơn thuần không đủ đề thực hiện một 
ý tưởng xã hội. Ngay trong những quốc gia nơi mà những 
tiễn trình ngoại tại rộng lớn đã được tiễn hành, những vấn 
đề tinh thần cũng đã gia tăng. Không có một tổng số nào của 
luật lệ được ban hành hay cưỡng bức có thể hoàn thành sự 
cát tường tốt đẹp của xã hội, vì điều này tùy thuộc vào thái 


THÁNG GIÊNG s Š 


độ nội tại của những con người tạo nên nó. Vì thế, việc cải 
thiện tinh thân, trong sự hòa hợp với việc phát triên vật chât, 
là rât quan trọng. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI BA 


Sự cải thiện trình độ tâm linh của nhân loại chưa hoàn 
toàn. Ngay cả trong ý nghĩa thông thường, bên trong tình 
trạng nội tại của chúng ta vẫn còn nhiều thứ để khám phá. 
Điều này không việc gì đến ý tưởng tôn giáo; đây là vẫn đề 
tâm linh. Bộ phận nào đây về năng lực của não bộ có thê 
được sử dụng hoàn toàn đầy đủ chỉ qua thiền định thâm sâu. 
Nhưng trong khi ấy, những thứ khác có thể được khám phá 
trong những cách thông thường. Vì vậy từ quan điểm ấy, có 
thê nói là nhân loại chưa hoàn chỉnh. 


THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI BÓN 


Đôi khi người đây tạo nên một ấn tượng sôi nổi bằng 
VIỆC nói những gì đây, và thỉnh thoảng ai đấy tạo nên một ấn 
tượng nỗi bật bằng việc duy trì sự im lặng. 


THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI LĂM 


Tắt cả những sinh vật bắt đầu từ những côn trùng, mong 
muốn hạnh phúc an lạc và không muốn buôn rầu đau khổ. 
Tuy thế, chúng ta chỉ là một, trái lại những thứ khác là vô 
lượng vô biên. Vì vậy, điều ấy có thể được quyết định một 
cách rõ ràng rằng những kẻ khác đạt được hạnh phúc an lạc 
là quan trọng hơn chỉ riêng mình mà thôi. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI SÁU 


Nếu trong tình trạng mơ ngủ chúng ta trực tiếp điều khiển 
sự tỉnh thức và sự tập trung của mình đến cô họng, điều này 
sẽ làm cho giấc mơ của chúng ta rõ ràng hơn. Trái lại nêu 
chúng ta điều khiên sự tỉnh giác của chúng ta đến trái tim, thế 


6 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


thì nó sẽ làm cho giấc ngủ của chúng ta sâu hơn. Vì vậy đây 
là một viên thuôc ngủ quán tưởng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI BẢY 


Thật là xây dựng nhiều hơn nếu người ta cố gắng để 
thấu hiểu những kẻ thù tưởng tượng của họ. Học hỏi để 
tha thứ thì hữu ích hơn nhiều nếu chỉ đơn thuần lượm một 
viên đá và ném vào một đối tượng giận hờn của ai đây, nó 
càng lợi ích hơn khi sự khiêu khích lên đến cực điểm. Vì 
dưới một nghịch cảnh vô vàn ở đấy tồn tại một khả năng 
phi thường để hành động tốt đẹp, cả cho tự thân lẫn cho 
những người khác. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI TÁM 


Đề phát triển kiên nhẫn, chúng ta cần ai đấy, người sẽ làm 
tốn thương mình tận cùng. Những người như vậy cho chúng 
ta cơ hội thật sự để thực hành bao dung. Họ thử thách sức 
mạnh nội tại của chúng ta trong một phương thức mà ngay 
cả bậc đạo sư của chúng ta cũng không thể làm. Về cơ bản, 
kiên nhẫn bảo vệ chúng ta chống lại sự chán nản ngã lòng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Cho dù ở những nơi xa xôi hay trong những thành phố 
dân cư náo nhiệt, chúng ta hoạt động và vật lộn vì những 
mục tiêu cơ bản giống nhau. Trong khi làm như thế, chúng 
ta thất bại để nhận thức rằng thật quan trọng để tuân thủ 
những phương pháp đúng đắn trong việc đạt đến mục tiêu 
của chúng ta — vì phương pháp là tất cả sự quan trọng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI 


Khi một hành vi lỗi lầm đã được thực hiện, sau khi học 
được răng điêu ây là sa1 sót người ta có thê tiên hành sự phơi 
bày việc lỗi lâm ây (trong sự hiện hữu thực tê hay những 


THÁNG GIÊNG s 7 


đẳng thánh thần quán tưởng) và phát triển một ý định không 
làm hành động đó lân nữa trong tương lai. Điêu này hạn chê 
bớt sức mạnh của hành vi tai hại. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Trên căn bản của hành vi ngoại tại, thật khó khăn để phân 
biệt hoặc một hành vi là bạo động hay không bạo động. Một 
cách cơ bản nó tùy thuộc vào động cơ núp sau hành động. 


Nếu động cơ là tiêu cực, mặc dù những sự xuất hiện bên 
ngoài có thể rất êm ái địu dàng, trong một ý nghĩa sâu xa 
hành vi ấy rất bạo động. Ngược lại, những hành động và 
ngôn ngữ khắc nghiệt được thực hiện với động cơ tích cực 
chân thành, về bản chất là bất bạo động. 


Nói cách khác, bạo động là một năng lực tàn phá. Bất bạo 
động là xây dựng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Tôi nói với thế hệ chúng tôi rằng chúng ta sinh ra trong 
thời điểm đen tối nhất trong lịch sử lâu dài của chúng ta. Có 
một sự thử thách lớn và nó rất bất hạnh. Nhưng nếu có một 
sự thử thách thế thì có một cơ hội đề đối diện nó, một cơ hội 
đề chứng tó ý chí của chúng ta và sự quyết định của chúng 
ta. Vì thế từ quan điểm này, chúng tôi nghĩ rằng thế hệ chúng 
ta là may măn. 


THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Đề phát triển sự cống hiến chân thành, chúng ta phải biết 
ý nghĩa của những lời giáo huấn. Sự nhắn mạnh chính yếu 
trong đạo Phật là để chuyên hóa tâm thức, và sự chuyển hóa 
tùy thuộc vào thiền định. Để thiền tập một cách đúng đắn 
chúng ta phải có kiến thức, và cũng như những cộng đồng, 
phải được nâng cao qua kiến thức. 


8 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 

Tử tế, ân cần và thân ái là chìa khóa cho an bình và hòa 
hiệp trong đời sống gia đình. Các gia đình lưu vong phải giáo 
dưỡng con cháu của họ. Ông, bà, cha, mẹ phải là những vị 
thầy đầu tiên của chúng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Một cây đơm hoa kết trái trở nên trơ cành trụi lá vào mùa 
thu. Sự xinh đẹp đổi thay thành sự xấu xí, trẻ trung thành giả 
lão, và lỗi lầm thành đạo đức. Sự việc không duy trì giông 
nhau mãi và không có điều gì thật sự tồn tại. Vì thế, biêu hiện 
và trống không tôn tại đồng thời (xảy ra cùng một lúc). 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Quả quyết, can đảm và tự tin là nhân tố chìa khóa cho 
thành công. Dù đấy là những khó khăn trở ngại, nêu chúng 
ta có quyết định kiên cô vững vàng, chúng ta có thể vượt qua 
chúng. Bất cứ trong tình trạng nào, chúng ta cũng nên duy trì 
sự khiêm tốn, nhún nhường và không kiêu căng tự hảo. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Chúng ta khó có thê kêu gọi một người hành khất một 
chướng ngại hành động rộng lượng hào phóng. 
THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Chỉ đơn giản nguyện cầu thì không có sự hỗ trợ giá trị thực 
tế gì đáng kể, ngay cả là hảo huyền: nó không làm gia tăng sự 
may mắn tốt lành cho người ta, nó cũng không làm cho người 
ta sống lâu thêm. Nếu niềm vui thích là tất cả những gì người 
ta muôn, người fa cũng có thể dùng thuốc kích thích. Tuy vậy, 
nhiều người đầu tư nhiều tiền của và ngay cả lừa dối thân hữu 
của họ đề giành ưu thế trong địa vị xã hội. Điều này hoàn toàn 
ngu xuân. Địa vị và tiếng tăm của họ không thật sự giúp ích gì 


THÁNG GIÊNG e9 


nhiều trong đời sống này, và chắng có ích gì cho những đời sống 
tương lai. Không có điêm nào trong việc hạnh phúc vui tươi nêu 
chúng ta nôi tiêng, hay không vui mừng an lạc bởi vì người ta 
nói xâu vê mình. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Nếu muốn biết chúng ta đã làm gì trong quá khứ, hãy 
nhìn thân thể chúng ta bây giờ; nếu muốn biết những gì sẽ 
xảy ra cho chúng ta trong tương lai, hãy xem những gì đang 
diễn ra trong tâm chúng ta bây giờ. 


THÁNG GIÊNG,. NGÀY BA MƯƠI 


Tôn giáo liên hệ đến những phương pháp thực hành và 
chế độ đưa đến sự nhận thức tĩnh lặng, giới điều, hoan hỷ 
không vướng mắc, và tự kiêm soát. Nó nên được quán chiếu, 
một cách thông thường thông qua sự thiếu kiểm soát thân, 
miệng, và ý mà tất cả những điều kiện tai hại và vô nguyên 
tắc được tạo nên. Vì vậy, một cách tất nhiên quan trọng căn 
bản là nó bao hàm sự bình ồn, rèn luyện, và thuần hóa những 
hành vi thân thẻ, tinh thần và lời nói. 

Tóm lại, điều căn bản thiết yếu trước nhất là điều chỉnh, 
vô hiệu hóa, và chấm dứt tất cả những sai lầm về thân thể, 
tiếp theo đấy là lời nói. 

THÁNG GIÊNG, NGÀY BA MƯƠI MÓT 


Những chính trị gia thật sự cần tôn giáo hơn là một nhà 
tu ở nơi ấn dật. Nêu một nhà â ấn tu làm những hành động với 
động cơ tệ hại, người ấy không làm tốn hại ai khác ngoài bản 
thân. Nhưng nếu ai đấy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn 
thể xã hội hành động với động cơ tai hại, độc ác hay xấu xa, 
thế thì cả một khối lượng lớn nhân quân sẽ bị ảnh hưởng bất 
lợi hay khổ đau. 


xkk 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Hai 





THÁNG HAI, NGÀY MÒNG MỘT 


Viễn ly thế gian có nghĩa là từ bỏ sự vướng mắc của chúng 
ta với thế giới (vô thường, trần gian, hay luân hồi - mục tiêu 
tuyệt hảo nhất là đạt đến sự tự tại với nó, tức là vô ngã hoàn 
toàn). Nó không có nghĩa là chúng ta cách ly tự chính bản thân 
mình với nó. Mục tiêu đúng đắn chính yếu của giáo nghĩa đạo 
Phật là để phụng sự những kẻ khác. Đề phục vụ kẻ khác, chúng 
ta phải duy trì sự liên hệ với cuộc sống, với xã hội. Chúng ta 
không nên cô lập chính mình với những con người còn lại. 
THÁNG HAI, NGÀY MÒNG HAI 


Sự hài lòng mãn nguyện và hạnh phúc an lạc của con 
người phải đến căn bản từ trong tâm thức chính mỗi chúng 
ta. Thật là sai lầm để mong đợi những sự thõa mãn tận cùng 
nào đấy đến từ tiền bạc hay từ máy điện toán. 


12 * CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG HAI, NGÀY MÒNG BA 


Theo sự thực hành Phật giáo, một cách cơ bản có ba trình 
độ hay ba bước. Trình độ đầu tiên là giảm thiêu sự vướng bận 
đối với đời sông. Trình độ thứ hai là loại trừ tham ái và dính 
mắc với cõi luân hồi này. Rồi thì trong trình độ thứ ba, tự yêu 
mến hay ngã ái được trừ bỏ. Như một kết quả của sự thực 
hành nghiêm cẩn này, chúng ta cảm nhận có một khả năng 
chấm dứt phiền não: Đấy là Niết Bàn. 


THÁNG HAI, NGÀY MÒNG BÓN 


Từ bị yêu thương thật sự không chỉ là một sự đáp ứng 
cảm xúc nhưng là một tấm lòng kiên định khởi lên từ lý trí. 
Do vậy, một thái độ từ bị yêu thương chân chính đối với 
những người khác không thay đổi ngay cả nêu họ cư xử một 
cách tiêu cực. Qua lòng vị tha rộng rãi, chúng ta phát triển 
một cảm giác trách nhiệm vì những người khác: một nguyện 
ước đề giúp người khác hành động tích cực vượt qua những 
chướng nạn của họ. 

THÁNG HAI, NGÀY MÒNG NĂM 


Vì khám phá tính bản nhiên chân thật của một người, 
chúng tôi nghĩ người ấy nên có găng hành động thỉnh thoảng, 
với tịch tĩnh và thư giản, để suy tư trong thâm tâm, và điều 
nghiên về thế giới nội tại. Điều ấy có thể hỗ trợ. Thế thì khi 
một người nào đấy bị liên lụy quá nhiều với thù ghét hay 
vướng mắc, nếu có thời gian hay có thê ngay tại thời điểm 
ấy, chỉ cố nhìn vào nội tâm và hỏi: “Vướng mắc là gì? Điểu 
Øì là tính tự nhiên của giận dữ?” 

THÁNG HAI, NGÀY MÒNG SÁU 


Khô đau tăng trưởng sức mạnh nội tại của chúng ta. Cũng 
thê, nguyện ước vì khô đau làm đau khô biên mất. 


THÁNG HAI 13 


THÁNG HAI, NGÀY MÒNG BẢY 


Nếu căn bản tự nhiên của con người là hung hăng gây 
hắn, chúng ta đã được sinh ra với móng vuốt và hàm răng to 
lớn của thú vật — nhưng móng và răng chúng ta rất ngăn, rất 
xinh, rất yêu! Điều ấy có nghĩa là chúng ta không được trang 
bị để là những chủng loại hung hăng. Ngay cả kích thước của 
miệng chúng ta thì rất nhỏ. Vì thế, chúng tôi nghĩ căn bản tự 
nhiên của con người phải là hiền lành. 

THÁNG HAI, NGÀY MÒNG TÁM 


Trong thời gian thụ thai, ngay cả thân thê vật chất trên, 
điều mà tự bản thân mình theo thói thường căn bản — noãn 
châu và tinh trùng — thuộc những ai khác (cha mẹ) chúng ta 
vẫn có thê nói rằng nó cũng thuộc phần của mình. Thân thê 
đến từ ai khác, nhưng chăng bao lâu khi ý thức thê nhập vào, 
đây là thân thê một người mới, phôi thai, bào thai hay bất cứ 
gì chúng ta muốn gọi nó, mặc dù trước khi đó nó không phải. 
Do vậy, sự hình thành thân thê của bào thai đến từ hai người 
khác nhau; nhưng chẳng bao lâu khi ý thức nhập vào hỗn 
hợp tế bào, tế bào ấy bây giờ thuộc quyền sở hữu của ý thức. 
THÁNG HAI, NGÀY MÒNG CHÍN 


Cho đến khi nào chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ luôn 
luôn có một sự cản trở nội tại đên sự hiệu biệt điêu ây sẽ làm 
cho hành động giúp đỡ của chúng ta đên những người khác 
không hoàn toàn. 

THÁNG HAI, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Trong 5,7 tỉ người, thê hệ giả hơn, bao gồm cá nhân 
chúng tôi, đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lời giã biệt với thế 
giới này. Thế hệ trẻ hơn phải nhận lấy trọng trách cho tương 
lai. Vì vậy, xin hãy nhận thức trách nhiệm của mình, hãy nhớ 


14 s° CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


khả năng của mình, và hãy có sự tự tin. Hãy có một tâm tư 
cởi mở và một nhận thức thận trọng cùng bôn phận. Sự tươi 
mát và sức mạnh của tuôi trẻ không nên phai nhạt. Quý vị 
phải giữ nhiệt tình hăng hái này. 

THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI MỘT 


Sự lười biếng sẽ làm dừng lại tiễn trình trong sự thực 
hành tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thê bị đánh lừa bởi 
ba loại lười biêng: 


1- Sự lười biêng của biêng nhác, đây là sự ao ước đê trì 
hoãn chậm lại. 


2- Sự lười biếng của tính chất yếu kém, đấy là sự nghi 
ngờ khả năng của chúng ta. 


3- Sự lười biếng đó là dính mắc vào những hành động 
tiêu cực, hay đặt sự ráng sức quá nhiêu vào trong hành vi 
không đạo đức. 

THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI HAI 

Một cách lý tưởng mà nói, chúng ta nên có một thái độ sống 
thật can đảm và mạnh mẽ, nhưng không phải khoe khoang và 
phô trương thái quá về nó. Rôi thì, trong những lúc cân đên, 
chúng ta nên đáp ứng đên những duyên sự và chiên đâu một 
cách can trường cho những gì chính đáng. 

THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI BA 
Một vài người, duyên dáng và hấp dẫn, cường tráng và 


khỏe mạnh, ngâu nhiên yêu mạng. Họ là những bậc thầy 
ngụy trang trong giá trị giáo huấn chúng ta về vô thường. 


THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI BÓN 


Chúng ta thực tập nhiều loại thiền định khác nhau trong 
tình trạng mơ ngủ. Khả năng của những loại thực tập như thê 


THÁNG HAI l5 


là tại một trình độ nào đây chúng ta có thể phân ly toàn bộ 
những tình trạng của ý thức với toàn bộ tình trạng của thân 
thể, và đạt đến một trình độ tính tế hơn của thân và tâm. Ví 
dụ, chúng ta có thể tách biệt tâm với thân của chúng ta trong 
khi ngủ và làm một số việc mà chúng ta không thê làm trong 
thân thê thông thường. Tuy thế, chúng ta có thể không nhận 
được đền trả trong vấn đề này! 

THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI LĂM 


Tình trạng của tâm thức chúng ta đóng một vai trò trọng 
yếu trong kinh nghiệm hằng ngày cũng như sự cát tường của 
thân thê và tinh thần. Nếu chúng ta có một tâm thức tịch tĩnh 
và kiên cố, điều này ảnh hưởng đến thái độ và phâm cách cư 
xử trong mối quan hệ với những người khác. Nói cách khác, 
nếu chúng ta duy trì tâm thức trong tình trạng bình hòa và 
tĩnh lặng, thì những điều kiện ngoại tại chung quanh chỉ có 
thể quấy rầy chúng ta trong một giới hạn nào đấy mà thôi. 


THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI SÁU 


Hầu hết tất cả chúng ta đón nhận những bài học đầu tiên 
trong cuộc sông yên bình từ những bà mẹ của chúng ta, bởi 
vì sự cần thiết của tình thương yêu là nền tảng chính yêu cho 
sự tồn tại của nhân loại. Từ giai đoạn ban sơ của sự lớn lên, 
chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của bà mẹ và 
thật quan trọng cho chúng ta đấy là sự biểu lộ tình thương 
yêu của bà ta. Nếu trẻ con không được đón nhận những tình 
cảm thích đáng, sau này trong cuộc đời chúng sẽ thường khó 
khăn biểu lộ tình thương yêu đến kẻ khác. 


THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI BẢY 


Nếu những đối tượng và con người gợi lên sự vướng mắc 
trong chúng ta, chúng ta không thấu hiểu bản chất tự nhiên 
của hiện tượng. Chúng ta chỉ có thể trở nên vô tư, không 


16 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


vướng mắc bằng việc nhận thức rõ bản chất chân thật tự 
nhiên của những sự, những vật. 
THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI TÁM 


Đây là một tuyên ngôn phổ biến về y được Tây Tạng. 
Sinh lý học nhân loại được nói trong ba dạng thức của ba thể 
dịch: Gió, mật và đờm dãi. Những sự nhiễu loạn này đến từ 
đâu? Sự mắt cân bằng gió, mật và đờm dãi xảy ra tương ứng 
với từng thứ từ “ba loại chất độc” hay những nỗi khổ sở tinh 
thần chính, ấy là: Vướng mắc, giận dữ và si mê. 


THÁNG HAI, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Cả ràng buộc và tự do chân chính tùy thuộc trên những 
tình trạng khác nhau của tâm thức trong sáng. Trạng thái mà 
những thiền giả cố gắng để thâm nhập qua việc thực hành 
những kỹ thuật thiền định khác nhau là một trong những điều 
căn bản tự nhiên này của tâm hoàn toàn biểu lộ tất cả những 
khả năng tích cực của nó. 

THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI 


Mỗi hành động cao quý giáp mặt với những vẫn đề khó 
khăn và những chướng ngại. Thật là quan trọng để kiêm soát 
mục tiêu của chúng ta và động cơ một cách thấu đáo. Chúng 
ta nên thật chân thật, trung thực và có lý trí. Hành động của 
chúng ta nên tốt đẹp cho những người khác cũng như cho 
chính mình. 

Một mục tiêu tích cực được lựa chọn, chúng ta nên quyết 


tâm theo đuôi nó cho đến cùng. Ngay cả nêu nó không đạt 
được, ít nhất sẽ không có sự hối tiếc. 


THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tiêu thụ quá nhiều hay 
nô lực đê làm ra tiên đêu không tôt. Chăng thứ nào nên thỏa 


THÁNG HAI 17 


mãn quá nhiều. Theo nguyên tắc, sự mãn nguyện nên được 
theo đuôi, nhưng thỏa mãn thuân túy là gân như tự sát. 
THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Điều gì làm chúng ta bực tức, trước nhất đấy là nguyện 
ước chúng ta không thỏa mãn. Nhưng cứ mãi khó chịu thì 
không làm gì giúp cho đầy đủ những nguyện vọng ấy. Vì thế 
chúng ta không thỏa mãn ước vọng của chúng ta cũng không 
tìm kiếm lại sự hân hoan của mình. 


Tình trạng lung tung này, từ chỗ giận đữ có thể lớn mạnh, 
là nguy hiểm nhất. Chúng ta nên cô gắng chăng bao giờ để cơ 
cầu hoan hỷ vui tươi của tâm hồn bị bối rối. Cho dù chúng ta 
bị khổ đau ngay hiện tại hay bị đau khổ trong quá khứ, không 
có lý do nào để mất vui vẻ. 

THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Khi chúng ta có sự sợ hãi, chúng ta có thê suy nghĩ: 
“Những người khác cũng có sự sợ hãi giống như thế này: Xin 
hãy đề cho chính tôi mang lấy tất cả sự sợ hãi của họ.” Mặc 
dù chúng ta mở cửa chính mình ra với những khổ đau hơn, 
mang lấy những tình huống khó khăn hơn với chính mình, 
nhưng sự sợ hãi của chính chúng ta sẽ giảm đi. 

THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Trong thế giới luôn luôn thay đổi này, có hai việc quan 
trọng mà chúng ta nên giữ trong tâm. 


Trước nhất là sự tự trắc nghiệm mình. Chúng ta nên trắc 
nghiệm lại thái độ chính chúng ta đối với những người khác 
và thường xuyên kiểm tra lại chính chúng ta để thấy xem 
chúng ta có đang thực hành đúng đắn, thích hợp, và nghiêm 
cần hay không? Trước khi chỉ ngón tay của chúng ta đến 
những người khác, chúng ta nên hướng nó về chính mình. 


18 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Thứ hai, chúng ta phải được chuẩn bị để thừa nhận những 
lỗi lầm của chúng ta và chấp nhận sửa chữa. 


THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Kinh nghiệm sẽ có thê cho chúng ta hiểu “24m hức” hàm 
ý gì và nó là gì. Tâm thức là một hiện tượng không bị ngăn 
che, không vật chất, và có phẩm chất của sự trong sáng; đấy 
là, nó phản chiếu bất cứ đối tượng bằng sự sinh khởi trong 
diện mạo của đối tượng. 


Tâm thức giống như một hòn đá pha lê; trong khi hòn 
pha lê đang bị bao phủ bởi một lớp màu trên bề mặt, chúng 
ta không thê thấy sự trong suốt không bị nhuôm màu thật sự 
của hòn đá pha lê; nhưng một khi chúng ta lấy đi lớp bề mặt 
màu mè ấy ra khỏi hòn pha lê, chúng ta có thể trông thấy sự 
trông suốt thật sự của nó. 


THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Những cá nhân thích hợp nhất cho thực hành là những 
người không chỉ là người có năng khiếu hiểu biết rộng, 
nhưng cũng có sự nhất tâm tin tưởng, dâng hiến và thông 
tuệ. Những người này dễ lĩnh hội nhất đến những sự thực 
hành tâm linh. 


Nhóm thứ hai, những cá nhân có một nên tảng sắt đá kiên 
cố trong lòng tin. Không may mắn là những ai không thuộc 
hai nhóm này. 

Mặc dù những cá nhân này có thể là thông minh cao sâu, 
họ luôn luôn ngoan cường cứng cõi bởi chủ nghĩa hoài nghi 
và ngờ vực. Họ thông minh tài tình, nhưng họ có xu hướng 
ngập ngừng, do dự, đa nghi và chẳng bao giờ có thê an trú 
thật sự. Những người này ít lĩnh hội nhất. 


THÁNG HAI 19 


THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, trước nhất hãy cố 
gắng cải thiện và đem đến thay đổi ở chính mình. Điều ấy 
sẽ giúp thay đối gia đình chúng ta. Và từ đấy nó thật sự lớn 
lên hơn và lớn lên hơn. Mọi thứ chúng ta làm có những ảnh 
hưởng nào đấy, tác động nào đấy. 

THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 

Ý tưởng mà sự cộng tác của chúng ta với những người khác 
thật sự giúp chính sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta thật đáng 
thích thú lắm. Trong một quan hệ thân mật, nơi mà tình cảm và 
sự gắn bó quyên luyến được hòa lẫn, thật khó khăn đề nói điều 
này sẽ giúp thế nào đến những cá nhân đang thực tập. 


Trong trường hợp có quyến luyến hay bám lấy nhau đến 
một người khác, nơi mà người ây đang vươn lên như một đối 
tượng rất mạnh mẽ nồi bật và sự quyến luyến gắn bó đang khởi 
lên với một ý nghĩa mạnh mẽ của cái “tôi” — “tôi mền người 
này, tôi đang găn bó với người này” — nếu chúng ta thấy điều 
này như một ý tưởng sai lầm của tự ngã, chúng ta có thể có một 
ít sự hiểu biết sâu xa trong khái niệm về tính không. 


THÁNG HAI, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Một cảm giác gắt gỏng không hài lòng, một sự cảm thấy 
không thỏa mãn, hay của những gì không đúng, là năng 
lượng sẽ khiến sinh ra giận đữ và thù ghét. Sự không hài lòng 
này phát sinh trong chúng ta khi chúng ta cảm thấy rằng hoặc 
chính chúng ta, hoặc người nào khác mà chúng ta yêu mến, 
hay bạn bè gần gũi của chúng ta cư xử không công bằng hay 
đe dọa và rằng người ta phi lý bất công. 


Cũng thế, những người khác, bằng cách này hay cách 
khác, làm trở ngại chúng ta trong việc đạt đên một mục tiêu 


20 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


nào đấy, chúng ta cảm thấy rằng mình đang bị dẫm chân lên, 
và rồi thì chúng ta cảm thấy giận đữ. Cho nên điều tiếp cận ở 
đây là phải biết đến tận gốc rễ của nó, đánh giá quan hệ nhân 
quả, đường dây liên hệ, điều sẽ bộc phát cuối cùng trong một 
tình trạng xúc cảm như giận dữ hay thù hận. 


xkk*k 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Ba 





THÁNG BA, NGÀY MÒNG MỘT 


Cho dù một người tin tưởng trong một tôn giáo hay 
không, và cho dù một người tin tưởng tái sinh hay không, 
nhưng không có ai mà không hiểu rõ giá trị của tử tế ân cần 
và từ bi yêu thương. 


THÁNG BA, NGÀY MÒNG BA 


Khi chúng ta cho rằng mọi thứ chúng ta kinh nghiệm kết 
quả từ một tác động phức tạp hỗ tương lẫn nhau của nguyên 
nhân và điều kiện, chúng ta khám phá ra rằng không. CÓ Sự 
vật, sự kiện đơn lẻ đề khao khát hoài vọng hay phẫn uất phật 
ý và nó càng khó hơn cho ưu phiền khổ sở của dính mắc và 
giận đữ phát sinh. Trong cách này, quan điểm về mối quan hệ 
hỗ tương hay mối phụ thuộc tương liên làm tâm thức chúng 
ta thoải mái hơn và rộng mở hơn. 


22 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BA, NGÀY MÒNG BA 

Trên chủ đề của tình yêu và hôn nhân, ý kiến đơn giản 
của chúng tôi là sự quan hệ tình dục là đúng đắn, nhưng dành 
cho hôn nhân, đừng vội vã, hãy thận trọng. Hãy bảo đảm 
rằng quý VỊ SẼ duy trì bên nhau mãi mãi, ít nhất là trọn đời 
sống này. Điều đấy là quan trọng, vì nếu quý vị kết hôn một 
cách vội vã mà không hiểu rõ là quý vị đang làm gì, thế thì 
sau một tháng hay sau một năm, khó khăn bắt đầu và quý vị 
sẽ phải tìm cách ly hôn. Từ quan điểm ly hôn hợp pháp là có 
thể, và không có con cái là có thể chấp nhận; nhưng khi đã 
có con cái, điều đó không nên. 


THÁNG BA, NGÀY MÒNG BÓN 


Khi chúng ta suy tư về sự chết và vấn đề vô thường của 
đời sống, tâm thức chúng ta tự động bắt đầu có một sự quan 
tâm hứng thú trong những việc thành tựu tâm linh, giống như 
một người bình thường sợ hãi khi thấy thi hài của một người 
bạn. Thiền định về sự chết cắt đứt sự lôi cuốn trước những 
hành động nhất thời và vô nghĩa. 

THÁNG BA, NGÀY MÒNG NĂM 


Hãy cố gắng để phát triển một sự tin tưởng vững chắc 
sâu xa rằng thân thẻ hiện tại của con người có một khả năng 
to lớn và rằng chúng ta sẽ không bao giờ hoang phí, ngay cả 
một phút phù du, đến việc sử dụng của thân thê. 


Không thông hiểu được bất cứ một tính chất căn bản nào 
về sự tồn tại quý báu của con người, nhưng chỉ hoang phí 
làm hao mòn nó, là giống như dùng thuốc độc trong khi hoàn 
toàn tỉnh thức về hậu quả của những việc làm như vậy. 


Thật là sai lầm cho những người cảm thấy buồn rầu sâu xa 
khi họ mât đi một sô tiên, tuy thê, khi họ lãng phí những thời 


THÁNG BA s 23 


khắc quý báu của đời sống, họ chăng có một chút nào hồi tiếc. 
THÁNG BA, NGÀY MÒNG SÁU 


Thế giỚI ngày nay bị chìm sâu trong những xung đột và 
khổ đau đến một quy mô như M răng mỌI người ao ước 
hòa bình và hạnh phúc an lạc; răng niêm khát khao mãnh liệt 
ấy hướng dẫn họ bị lạc lối một cách bất hạnh bởi sự theo đuôi 
những vui sướng phù du. Nhưng có một số ít người có học 
hỏi, họ không thỏa mãn với những gì tầm thường được thấy 
hay kinh nghiệm, họ suy nghĩ sâu xa hơn và hướng đến tìm 
một niềm hạnh phúc an lạc chân thật. Chúng tôi tin tưởng 
rằng công cuộc tìm kiếm, khám phá chân lý tâm linh sẽ tiếp 
tục, sẽ lớn mạnh ngay cả cừ khôi hơn những gì chúng ta đã 
làm lớn mạnh hơn trong tiến trình vật chất. 

THÁNG BA, NGÀY MÒNG BẢY 


Khả năng của con người tất cả đều giống nhau. Cảm giác 
của chúng ta, “ôi chẳng có giá trị gì cả,” là sai lầm. Thật là sai 
lầm. Chúng ta đã lừa dối mình. Tất cả chúng ta đều có năng lực 
của tư tưởng, của tư duy - vậy chúng ta thiếu điều gì? Nếu có ý 
chí, chúng ta có thê làm bát cứ điều gì. Đấy là điều thường được 
gọi là chúng ta là thầy của chính mình. 

THÁNG BA, NGÀY MÒNG TÁM 


Chúng ta cần phát triển kiên nhẫn, nhưng thiếu kiên nhẫn 
cũng có thể bị dẫn tới những hành động như lau dọn và đi 
bộ. Với tâm tư thiếu nhẫn nại, chúng ta có thê trở thành một 
người của hành động vụn vặt. Thế nên, cho những vấn đề lớn 
hơn, kiên nhẫn là quyết định. 


THÁNG BA, NGÀY MÒNG CHÍN 


Nếu đời sống của chúng ta là đơn giản, sự mãn nguyện 
phải đên. Tính hôn nhiên cực kỳ quan trọng cho hạnh phúc 


24+ CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


an lạc. Có một vài khát vọng, cảm thấy không hài lòng với 
những gì chúng ta có, là rất nguy hiểm: mãn nguyện VỚI Sự 
vừa đủ về thức ăn, áo quản, và nơi trú ngụ đê bảo vệ chính 
chúng ta với sức mạnh cuốn hút của những yêu tổ ấy. Và cuối 
cùng, có một niềm hoan hỷ trong việc từ bỏ những tình trạng 
sai lầm của tâm thức và trong việc phát triển hỗ trợ chúng ta 
trong thiền định. 


THÁNG BA, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Theo nguồn gốc La tỉnh của chữ, “ôn giáo” có nghĩa là 
“rằng buộc lại”. Bây giờ làm thê nào đề khái niệm ràng buộc 
hay trói buộc được áp dụng trong hình thức thông thường 
cho tất cả những giáo huấn khác nhau của chúng ta? 


Kẻ thù thông thường của tất cả những quy tắc tôn giáo, 
mục tiêu của tất cả giới luật đạo đức được thiết lập bởi Đắng 
Đạo Sư vĩ đại của loài người, là tính ích kỷ của tâm thức. Vì 
nó chỉ là điều làm nguyên nhân cho vô minh, giận dữ, và đam 
mê — chúng là gốc rễ của tất cả những vấn nạn của thế giới. 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI MỘT 


Theo Mát Điển Tantra, nền tảng của tâm bản nhiên về cơ 
bản là tỉnh khiết. Tính tự nhiên ban sơ này được gọi một cách 
kỹ thuật là “nh quang” — ánh sáng trong suốt. Khi tự nhiên 
tịnh quang này của tâm được phủ kín hay ngăn che với sự 
biểu lộ chân thật căn bản bởi những điều kiện của cảm xúc 
ưu phiền và những tư tưởng, chúng ta được gọi là bị vướng 
mắc trong vòng tồn tại, hay luân hồi. Nhưng khi, nhờ áp dụng 
những kỹ thuật thiền định thích đáng và thực tập, chúng ta có 
thê hoàn toàn kinh nghiệm tịnh quang tự nhiên của tâm, tự 
do với ảnh hưởng của những tình trạng phiền não, chúng ta 
trên con đường đến một sự giải thoát và hoàn toàn giác ngộ. 


THÁNG BA s 25 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI HAI 


Tiềm thức giận đữ, nếu nó có một điều tương đương trong 
kinh Điển Phật giáo, SẼ CÓ nhiều việc hơn để làm với điều 
gọi là tình trạng khổ sở tinh thần hay không hài lòng, trong 
cảm giác mà chúng ta coi như nguồn gốc của giận dữ và thù 
hận. Chúng ta có thể thấy nó trong những hình thức của một 
sự thiếu tỉnh thức cũng như một hành động hiểu sai thực tại. 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BA 


Từ bị yêu thương, bao dung vị tha mang hạnh phúc an 
lạc và tĩnh lặng. Vì thế, đây là căn bản tâm linh. Tôn giáo 
đến trễ hơn. Thật sự, tôn giáo có ý nghĩa cho hài lòng và là 
nguồn gốc căn bản của hạnh phúc. Nó đơn giản cố gắng để 
làm mạnh lên nhân tố hạnh phúc tỉnh thần. Có lẽ tư tưởng 
tinh thần tính cực là nhận thức tâm linh của tôi. 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BÓN 


Ngày nay kiến thức của chúng ta đã mở rộng vô cùng rộng 
rãi với sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật. Nhưng tri thức liên 
quan đến tâm thức chính chúng ta, tự nhiên sâu xa của chúng 
ta, thì vẫn hạn chế trong thê giới phương Tây. Bởi vì điều này là 
tâm thức là, nó không có hình thê và không thê xúc chạm và vì 
thế không thê đo lường bằng những dụng cụ. Nó chỉ có thê biết 
qua thiền quán và những phương pháp khác. 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI LĂM 


Chúng ta khám phá ra rằng giữa quá khứ và tương lai có 
một làn phân cách cực kỳ mong manh — những gì mà thật 
sự không thê đưa ra để phân tích. Quá khứ và tương lai tồn 
tại trong sự liên hệ đến hiện tại. Nhưng nếu hiện tại không 
thê đặt để vị trí (hiện tại không dừng), làm thế nào quá khứ 
và tương lai có thể được đặt ở vị trí? Điều này là một minh 
chứng của sự phụ thuộc tương hỗ nguyên thủy. 


26 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI SÁU 

Tại thời điểm khi cảm giác mạnh mẽ của giận dữ khởi 
lên, chẳng kể là chúng ta cô gắng cật lực thế nào đề tiếp nhận 
và thực hiện một thái độ điềm tĩnh, khuôn mặt chúng ta sẽ 
trông phần nào khó coi. Sự chấn động điện trường mà người 
ây gởi đi rất không thân thiện. Người ta có thể cảm nhận điều 
ây, và nó thì gân giống như chúng ta có thể cảm thấy hơi 
nóng phát xuất ra từ thân thể người ấy. 


Thật thế, không chỉ loài người có thể cảm nhận điều Ấy, 
nhưng gia súc và những thú vật khác cũng có thê cô găng đê 
tránh người đó ngay lúc đó. 

THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BẢY 


Nếu sự tiến triển của nhân loại là toàn bộ vấn đề của 
môi trường và sự biến đổi gien (gene), nhiễm sắc thể, v.v. 
và v.v..., thế thì hoàn toàn không có một vị trí thật sự cho 
nghiệp quả. Nó đơn giản không thích hợp bởi vì tất cả những 
nỗ lực sẽ có thể coi như là đúng một cách toàn bộ bởi sự cầu 
tạo vật lý của chúng. 


Tuy thế, những tế bào tiên triển đề trở nên ngày cảng phức 
tạp hơn và rồi về sau tiên triển thành con người. Có nhiều sự lựa 
chọn, khoảng bảy mươi nghìn tỉ, mà một con người có thê trở 
thành, đặt căn cứ trên sự xếp loại những gien của cha mẹ. Tuy 
vậy, chỉ có một lựa chọn được lấy, và nếu vấn đề được hỏi — Tại 
sao? — thế thì nghiệp quả trực tiếp liên hệ đến câu hỏi này. 
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI TÁM 

Hạnh phúc an lạc là một tình trạng của tâm. Với thân thể 
vật lý thoải mái nếu tâm chúng ta vẫn ở trong tình trạng rồi 
loạn và khích động, thì không an lạc hạnh phúc. Hạnh phúc 
an lạc có nghĩa là sự tĩnh lặng của tâm. 


THÁNG BA s 27 


THÁNG BA, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Khát vọng dục tình, bởi sự định nghĩa, muốn điều gì ấy: 
sự hài lòng của khao khát bằng sự sở hữu kẻ khác. Đến một 
quy mô rộng lớn điều này làm một đề án tỉnh thần, kích thích 
bởi một cảm xúc nào đấy: chúng ta tưởng tượng người khác 
trong sự sở hữu của chúng ta. 


Tại thời điểm của khát vọng mọi thứ, dường như dễ chịu 
và đáng ao ước. Người ta không thấy chướng ngại đến nó, 
không có lý do gì kiềm chế. Đối tượng khát vọng đường như 
không có sai sót, là giá trị của tất cả sự tán đương. Nhưng rồi 
thì mọi thứ đồi thay với sở hữu. 

Một khi khát vọng biến mất — cho dù tự nó coi như là thỏa 
mãn, hay thời gian trôi qua và làm nó yêu đi — chúng ta không 
còn nhìn người kia như trước nữa. AI đây thừa nhận họ bị 
choáng váng bởi điều ấy. Mỗi người khám phá tính tự nhiên 
của người đối diện. Đó là tại sao có quá nhiều, quá nhiều những 
cuộc hôn nhân tan vỡ, cải vã, thưa kiện và lắm nhiều tình hận. 
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI 


Ý tưởng mà chúng ta có về chính mình là có xu hướng tự 
mãn. Chúng ta nhìn chính mình với sự chiều chuộng, thích 
thú và đam mê. Khi những gì không hài lòng xảy ra đến 
mình, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng ném sự phản nàn 
trên những người khác, hay trên ma quỷ, thần tiên, hay trời 
đất. Chúng ta thường giảm bớt nguyên nhân bắt nguồn từ 
chính chúng ta như đức Phật khuyến cáo. 

THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 

Giống như có một hàng lố việc phi thường để làm. Nếu 
phải phân tích tất cả những ước mơ của mình, chúng ta sẽ 
không có thời giờ nào nữa để mơ mộng. 


28 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Nếu một cá nhân có một căn bản tâm linh sung mãn, 
người ấy không để mình bị chôn vùi bởi quyến rũ của kỹ 
thuật và bởi sự rồ dại của sở hữu. Người ấy sẽ biết làm thế 
nảo để tìm ra sự cân bằng đúng mức, mà không đòi hỏi quá 
nhiều, và biết thế nào đề nói: Tôi có một cái máy chụp hình, 
thế là đủ. Tôi không muốn một cái khác. Sự nguy hiểm 
không dứt là mở cánh cửa tham lam, một trong những kẻ thù 
tàn nhẫn nhất của chúng ta. Đây chính là một việc làm thực 
sự của tâm được đặt vào trong sự thực tập. 

THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Đề một vị Bồ-tát thành công hoàn toàn sự thực hành sáu 
điều toàn hảo - rộng lượng, nguyên tắc đạo đức, nhẫn nại 
bao dung, nỗ lực hoan hỷ, tập trung thiền quán, và tuệ trí — 
cộng tác với tử tế ân cần đối với chúng sinh đồng loại là cực 
kỳ quan trọng. 


THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Những năm về trước, khi chúng tôi đi trên xe đọc theo 
những con đường đến sân bay hay những nơi nào khác, 
chúng tôi chẳng bao giờ thấy những con gà trên đường hay 
trong những hàng quán trước những cửa hiệu hay nhà hàng. 
Bây giờ chúng tôi thấy chúng ở khắp nơi. 

Nhưng tại sao là những việc sát sinh gà đó? Mặc dù thật 
không thê hoàn toàn chay tịnh ở Tây Tạng, chúng tôi thấy 
việc giết hại thú vật đáng gớm ghê. Chúng tôi chỉ ăn hoàn 
toàn rau cải và trái cây đến mức tối đa. 

THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Tâm mà tính bản nhiên của nó chúng ta thông suốt thực 
chứng đê hiện thực sự toàn trí toàn tuệ, phải là một loại tâm 


THÁNG BA s 29 


rât đặc biệt, điêu mà, trong những điêu kiện của tính liên tục 
của nó, là vĩnh cửu bât diệt. Nó không thê là bât cứ loại nào 
khác của tâm. 


Bởi vì những trạng thái nhiễm ô khác nhau của tâm, như 
vọng tưởng và cảm xúc phiền não và những trạng thái nhận 
thức là ngẫu nhiên bất định, chúng là phụ, không thường 
Xuyên: chúng khởi sinh trong một khoảng khắc nào đấy 
nhưng biến mắt chăng bao lâu và không vĩnh viễn. 


THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Khổ đau nguyên thủy từ những nguyên nhân và điều kiện 
khác nhau. Nhưng gốc rễ của sự khổ đau và phiền muộn của 
chúng ta nằm trên chính tình trạng vô minh ám tối và vô kỷ 
cương phóng túng của tâm thức. Hạnh phúc an lạc mà chúng 
ta tìm kiếm chỉ có thể đạt đến qua sự tịnh hóa tâm thức của 
chúng ta. 


THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Trong thế giới này, chúng ta cần một sự tỉnh thức trong 
sáng về tính phụ thuộc liên đới tự nhiên của các quốc gia, của 
con người và động vật, và của những con người, động vật 
và thế giới. Mọi thứ là lệ thuộc tương liên tự nhiên. Chúng 
tôi cảm thấy rằng nhiều vấn đè, đặc biệt là những vấn đề do 
loài người tạo ra, là do bởi sự thiểu vắng kiến thức về tính tự 
nhiên phụ thuộc tương liên này. 

THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 

Do bởi quan hệ mật thiết giữa tâm thức và thân thê, sự tồn 
tại của những trung tâm sinh lý đặc biệt, sự áp dụng những 
kỹ năng thiền định quán chiếu đặc biệt tập trung vào việc rèn 
luyện tâm thức có thể có những tác động đến sức khỏe. 


30 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Đề chấm dứt bị tái sinh trong vòng luân hồi hiện hữu, 
thiên quán trên con đường tu tập; ngay cả nêu đâu óc chúng 
ta hăng hái nóng bỏng lao vào trong thực tập và không có 
thời gian đê dập tắt ngọn lửa nhiệt tình ây. 

THÁNG BA, NGÀY BA MƯƠI 


Khi chúng ta tôn kính đức Phật như một người có thẩm 
quyền, như một bậc thầy đáng tin cậy, chúng ta cũng làm như 
thế dựa trên căn bản có khám phá, nghiên cứu và thê nghiệm 
những lời dạy chính yếu của Ngài, Bốn chân lý cao quý. Sau 
khi đã nghiên cứu tỉ mỉ giá trị và sự đáng tin cậy của giáo 
nghĩa này, chúng ta kính nhận đức Phật, người đề xuất nó, 
như một bậc Đạo Sư đáng tin cậy. 


THÁNG BA, NGÀY BA MƯƠI MÓT 


Một loại từ thiện quan trọng là ban cho, bố thí những thứ 
vật chất như thực phẩm, áo quần và nơi trú ngụ đến những 
người khác, nhưng sự bố thí ấy hạn chế, vì nó không mang 
đến sự mãn nguyện hoàn toàn. Đúng như kinh nghiệm của 
chính chúng ta thừa nhận rằng qua sự tịnh hóa dần dần những 
tâm thức của chúng ta càng ngày càng có nhiều hạnh phúc 
an lạc được phát triển, vì nó cũng giống như những thứ khác, 
cho nên cốt yếu rằng chúng ta biết chúng ta nên tiếp nhận 
điều gì trong thực hành để đạt đến hạnh phúc an lạc. Đề làm 
thuận lợi cho việc học hỏi của người khác về những chủ đề 
này, chúng ta cần phải có năng lực đầy đủ để trao truyền, 
giáo huấn họ. 


LOẶO 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Tư 





THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG MỘT 


Chúng ta cần giúp đỡ từ những người khác, không chỉ 
trong những lời nguyện cầu của chúng ta, nhưng trong đời 
sông hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta khám phá ra rằng 
chúng ta không thể giúp đỡ người khác, tối thiêu chúng ta có 
thê làm là chừa bỏ việc làm tôn hại kẻ khác. 


THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG HAI 


Quán sát và nhận xét rằng những người tốt khổ đau, 
và những người xấu lại được những thụ hưởng lợi ích và 
được công nhận, là thiển cận. Cũng thế, kết luận loại này 
có thể là vội vàng hấp tấp. Nếu chúng ta phân tích một 
cách cần thận, chúng ta thấy rằng những kẻ làm nên khổ 
nạn rắc rối là rõ ràng họ không có an lạc. Tốt hơn là có 
thái độ tốt và lãnh trách nhiệm cho những hành động của 
mình, và hướng tới một đời sống tích cực. 


32 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG BA 


Chúng tôi khám phá rằng mức độ to lớn nhất trong sự tĩnh 
lặng nội tại đến từ sự phát triên tình yêu thương và từ bi. Càng lo 
lắng đến hạnh phúc của kẻ khác, cảm giác cát tường của chính 
chúng. ta cảng lớn mạnh hơn. Phát triển một cảm giác gần gũi 
nồng ấm đến kẻ khác tự động tâm tư chúng ta được thoải mái. 
Nó là căn bản gốc rễ của sự thành công trong đời sống. 
THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG BÓN 


Dường như đối với chúng tôi khoa học phương Tây và triết 
học phương Đông có thê hợp tác với nhau đề tạo nên một loài 
người hoàn toàn thật sự và đầy đủ lông cánh của sự trưởng thành 
về tâm linh cân đối với vật chất. Chỉ có con đường nảy mà con 
người mới nồi bật sự vững mạnh từ những điều kiện của họ và 
trở nên toàn diện. Điều thật sự hấp dẫn chúng tôi là những gì 
vượt tầm của vấn đề và tỉnh thức, điều gì thật sự quan trọng, và 
những gì đã làm cho chúng ta là chúng ta. 

THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG NĂM 

Chúng tôi hiểu ý nghĩa của một người “cởi mở” khi hiện 
hữu giống như một cánh cửa mở rộng: Nó có thể mở rất dễ 
dàng, không khó khăn gì. “7 đo” cũng có ý nghĩa như thế. 
Như một kết quả của tự do và cởi mở, chúng ta càng tiếp 
nhận nhiều ý tưởng mới hơn, nó làm chúng ta muốn phát ra 
nhiều năng lượng của chúng ta hơn. Cách ấy, mỗi người giúp 
đỡ người khác. Nó thật rất hữu ích, thật rất cần thiết; đặc biệt 
trong những ngày này. 

THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG SÁU 


Tâm thức thô thiên hơn tùy thuộc cao độ trên những hạt 
của vật chất. Tâm thức tinh tế hơn thì độc lập hơn — nó không 
lệ thuộc quá nhiều vào não bộ. Trong trạng thái của một vị 
Phật, tâm thô thiên hoàn toàn biến mắt. 


THÁNG TƯ s 33 


Sự sáng chói, ánh hào quang, điều sắp xảy đến ba tình 
trạng của tâm tinh tê - tât cả những điêu này biên mât trong 
tịnh quang (ánh sáng trong suôt), tâm thức sâu thâm nhât. 
THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG BẢY 

Một bậc giác ngộ hoàn toàn nói rằng tất cả những gì Ngài 
có thê làm là giáo hóa chúng ta vê giáo Pháp, con đường đi 
đên giải thoát khô đau: Nó tùy thuộc chúng ta, đặt mình vào 
trong sự thực tập — Ngài đã rửa tay Ngài vê trách nhiệm ây! 
(Ngài phủi tay, không chịu trách nhiệm ây). 

THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG TÁM 


Bồ. đề tâm là lương dược làm sống lại và ban cho sự sống 
đến mỗi chúng sinh, những ai đã từng nghe về nÓ. Khi chúng 
ta dấn thân liên hệ trong việc đáp ứng những cần thiết của kẻ 
khác, sự cần thiết của chính chúng ta cũng được đầy đủ như 
một sản phẩm phụ. 

THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG CHÍN 


Hãy lấy thân thể và tâm thức chính chúng ta như phòng 
thí nghiệm, theo đuổi hoàn toàn trong một nghiên cứu nào 
đây trên chức năng tỉnh thần của chính chúng ta, và thể 
nghiệm sự thực hiện những thay đổi tích cực nào đây có thể 
được trong chính chúng ta. 

THÁNG TƯ, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Những thực tập như bồ đề tâm tự động mang đến sự 
tĩnh lặng ở thời điểm lâm chung. Tâm thức vào thời điểm 
của sự chết ở tại một thời khắc nghiêm trọng, và nếu chúng 
ta có thê sinh khởi một tác động tích cực mạnh mẻ tại lúc 
Ấy, thế thì nó sẽ trở thành một năng lực vô cùng mạnh mẽ 
trong sự tiếp diễn một kinh nghiệm tích cực vào trong đời 
sống kế tiếp. 


34 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI MỘT 


Nếu trong một xã hội tranh đua mà chúng ta chân thành, 
trung thực và ngay thăng, trong vài trường hợp người ta có 
thể lợi dụng chúng ta. Nếu chúng ta để người ta làm thế, họ 
sẽ bị liên hệ trong một hành động không xứng đáng và tích 
tập nghiệp xấu, điều ấy sẽ tốn hại người ấy trong tương lai. 
Vì thế, với một động cơ vị tha, cho phép chúng ta được thi 
hành một sự phản kháng lại để phòng ngừa cho người kia 
phải chịu những hậu quả của hành động sai trái này. 

THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI HAI 


Những phẩm chất để con người có thê thấu hiểu những 
lời giáo huân là: 

1- Tính khách quan, có nghĩa là một tâm tư cởi mở; 

2- Thông minh, là năng lực phán xét để nhận thức phân 
biệt ý nghĩa chân thật những lời dạy của đức Phật; 

3- Hứng thú và cống hiến, nghĩa là hăng hái nhiệt tình. 
THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI BA 

Ý nghĩa mạnh mẽ của riêng lẻ cá biệt trong quá khứ đã 
đem đên sự ganh đua và chiên tranh. Nhưng bây giờ, chúng 
ta phụ thuộc liên hệ hơn. Vì vậy, chúng ta cân thông thương, 
tô chức đôi thoại và hợp tác. 

Thật tốt để có một mũi tên (nỗ lực) đi tìm và đánh trúng 
vào mục tiêu hay kẻ thực sự làm nên những vấn đề rắc tối, 
mà nó là ở trong chúng ta. 

THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI BÓN 

Bắt cứ khi nào đạo Phật cắm rễ vào một vùng đất mới thì 
luôn luôn có một sự biên thê nào đây trong phong cách nó 
được quán sát. Tùy theo từng địa điêm, trường hợp và hoàn 


THÁNG TƯ s35 


cảnh, đức Phật giảng dạy một cách khác nhau với những ai 
đang lăng nghe Ngài. Vì vậy, tât cả chúng ta có một trách 
nhiệm lớn lao đê năm lây những căn bản của đạo Phật và đặt 
đề vào trong sự thực hành của chính chúng ta. 

THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI LĂM 


Tính không (emptiness) nên được hiểu trong phạm vi của 
tính lệ thuộc hưng khởi (đuyên khởi) và nó nên được gợi lên 
một ý nghĩa đầy đủ ullness), của những vật được tạo nên 
bởi nguyên nhân và điều kiện (nhân duyền). Chúng ta không 
nên nghĩ răng tự ngã là những øÌì nguyên thủy, ở đấy và rồi 
thì, được tây trừ trong thiền quán; thực tế, nó là những gì 
chăng bao giờ hiện hữu trước tiên. 


THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI SÁU 


Một cách phô biến, môi trường thiên nhiên dung chứa đời sống 
của tất cả chúng sinh. Cây cối được nhắc đến việc tường thuật 
những sự kiện chính về đời sống của đức Phật. Thánh Mẫu Ma- 
gia tựa tay vào cây làm sự nâng đỡ để Thái tử Đản sinh. Ngài đạt 
đến toàn giác ngồi dưới một gốc cây, và cuối cùng nhập niết bàn 
giữa những cây đứng sững chứng kiến từ phía trên. 


THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI BẢY 


Bắt cứ chúng ta nói điều gì, hãy để chúng ta nói một cách 
rõ ràng và trực tiếp đến mục tiêu, trong một giọng điệu trầm 
tĩnh và vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi vướng mắc hay thù 
hận. Nhìn một cách thân ái đến người nghe, và nghĩ là: đây là 
lời cảm ơn đến mọi người rằng tôi sẽ đạt đến... tính. 
THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI TÁM 


Nếu chúng ta thật sự nhân nại, thế thì những gì chúng ta 
thông thường xem như rât khô đau cuôi cùng sẽ không xuât 
hiện quá tệ hại. Nhưng không có chịu đựng kiên nhân, ngay 


36 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


cả những việc nhỏ nhất cũng trở nên không thể chịu nổi. Nó 
tùy thuộc vào thái độ chúng ta rât nhiêu. 
THÁNG TƯ, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Một trong những điều mà thiền quán dạy là khi chúng ta 
chậm rãi, từ từ, hạ mình vào trong chính chúng ta, có nghĩa 
rằng cảm nhận của hòa bình đã hiện hữu trong chúng ta. Tất 
cả chúng ta có một khát vọng sâu sa về bình an, ngay cả nếu 
nó thường ẩn núp, che dấu và trái ngang. 


Nếu chúng ta thể nghiệm bản tính tự nhiên của con người 
một cách cần thận, nó là thiện ý, phẩm chất tốt đẹp và giúp 
ích. Và nó dường như đối với chúng tôi là ngày nay tâm linh 
hòa hiệp đang lớn mạnh, rằng sự khao khát của chúng ta để 
sống bình lặng cùng nhau đang tăng trưởng, mạnh hơn và 
mạnh hơn; nó càng ngày càng lan rộng ra. 

THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI 


Nó có thê làm chúng ta ngạc nhiên, có lẽ, nhưng tôi không 
hoàn toàn đôi lập đên cảnh tượng của bạo động và tội ác. Tât 
cả nó tùy thuộc vào những bài học mà chúng ta đã thảo ra nó. 
THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Một trái tim tốt đều quan trọng và ảnh hưởng trong đời 
sống hằng ngày. Nếu trong một gia đình nhỏ, ngay cả không 
có trẻ con, những thành viên có một trái tim nồng ấm đến 
người khác, một không khí hòa bình sẽ được tạo nên. Tuy 
thế, nếu một người cảm thấy giận dữ, ngay lập tức không 
khí trong nhà trở nên căng thắng. Mặc dù thức ăn ngon, một 
bộ truyền hình xinh xắn, chúng ta sẽ đánh mất sự bình an và 
tĩnh lặng. Vì thế, mọi việc tùy thuộc hơn vào tâm thức hơn 
là sự vật. 


Sự vật là quan trọng, chúng ta phải có nó và chúng ta 


THÁNG TƯ s 37 


phải sử dụng nó một cách thỏa đáng, nhưng trong thế kỷ này 
chúng ta phải phôi hợp một bộ não tôt với một trái tim tôt. 
THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Tắt cả những vấn đề mà mỗi cá nhân gặp mỗi ngày trong 
đời sống: Đói khát, thất nghiệp, tội phạm, không an toàn, 
tâm lý bắt chấp, dịch bệnh, nghiện ngập, bệnh thần kinh, thất 
vọng, khủng bó, tất cả được gán bó với sự khởi rộng khoảng 
cách giữa những con người, điều này, không cần thiết đề nói, 
cũng có thể tìm thấy bên trong những nước giàu có. 


Những kinh nghiệm từ xưa của chúng ta xác chứng điều 
ấy ngay lập tức, tại mỗi thời điểm: mọi thứ đều liên kết với 
nhau, mọi thứ không riêng lẻ. Kêt quả là khoảng trông phải 
được thu hẹp. 

THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Những khác nhau trong sinh lý học (màu da, khóe mắt, 
v.v...) và văn hóa hiển hiện sự phân biệt con người, dường 
như nó đối với chúng tôi, chỉ hợp nhất tất cả họ hơn mà thôi. 
Lý thuyết về sự khác biệt văn hóa mà lịch sử thế giới đã thấy 
là vô lý và nguy hiểm. Chúng chăng đưa đến đâu, mà chỉ là 
ngõ cụt của máu đồ. 


Đặc biệt ngày hôm nay, khi những hình ảnh trên toàn thế 
giới đang tiến đến con đường của chúng ta, sự hợp nhất sâu 
sác dường như rõ nét đối với chúng tôi. Mỗi tổ chức mới nên 
lấy điều này như khởi điểm của nó, như nền tảng của nó. 


THÁNG TƯ; NGÀY HAI MƯƠI BÓN 
Nếu quảng cáo là một nhân tố tốt, nó đáng giá bỏ công. 
Đức Phật quảng cáo giác ngộ hay niết bàn. Nếu nó hợp lý và 


ích lợi, nó tốt đẹp; nhưng nếu nó chỉ cho quyền lợi, lừa dối, 
và bóc lột lợi dụng, hay là làm cho lạc lối, thế thì nó sai lầm. 


38 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Phát triển sự rèn luyện tâm thức nội tại là một tiễn trình 
đòi hỏi thời gian. Có những sự phán đoán kết quả lập tức là 
một dấu hiệu của thiếu kiên nhãn. Châm biếm mà nói rằng, 
những gì con người hiện đại muốn là tốt nhất, nhanh nhất, dễ 
nhất, và, nêu có thê, cách rẻ nhất. 

THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 

Người ta chiến đấu với những người khác đến cùng 
với giận dữ, thù hận, và cảm xúc mạnh mẽ, ngay cả nếu họ 
chiến thăng đối với những kẻ thù của họ trên chiến trường, 
họ không là những anh hùng chân chính một cách thật sự. 
Người ta đang giết những xác chết, bởi vì loài người, hiện 
hữu vô thường (một thời gian ngắn), sẽ chết. Cho đù có hay 
không có, những kẻ thù này chết trên chiến trận là một câu 
hỏi khác, nhưng họ sẽ chết tại một thời điểm nào đấy. 


Vì thế, trong thực tế, họ đang giết những kẻ đã đi đến cái 
chêt rôi. Người anh hùng chân chính là những ai đạt được 
chiên thăng với hận thù và giận dữ. 

THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Luân hồi — tình trạng của chúng ta tồn tại trong sự tuần 
hoàn mãi mãi của những khuynh hướng thói quen — niết bàn 
— sự tự do chân thật với sự tồn tại ấy — không là gì nhưng 
biểu hiện khác nhau về căn bản tiếp diễn. Vì thế, ý thức tiếp 
diễn này luôn luôn hiện diện. Đây là ý nghĩa của /2ra, hay 
sự tiếp diễn liên tục. 

THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Nếu một bệnh nhân là một người tín đồ, bệnh tật cuối 
cùng có thê là một hòn đá đỡ chân đê người ây lớn lên băng 
sự theo đuôi tín ngưỡng của mình. Nêu một người không tôn 


THÁNG TƯ s39 


giáo, thể thì bạn bè cần biều lộ một thái độ từ bi yêu thương 
nhiêu như có thê, và chia sẻ khó khăn của người ây. 
THÁNG TƯ, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Tiến trình của sự chết bắt đầu bằng sự tan rã những yếu tố 
trong thân thể. Nó có tám tầng bậc, bắt đầu với sự tan rã của 
yêu đất (địa đại), rồi thì các yêu tố nước, lửa, và gió. Điều 
này được tiếp tục theo bởi sự trải qua bốn tầng bậc, chúng là 
trực quan trong những dạng thức của màu SắC: Sự xuất hiện 
của một thị kiến trắng, sự tăng trưởng của yếu tố màu đỏ, 
màu đen gần đạt đến và ánh sáng trong suốt của sự chết. 


Trong thiền quán, một hành giả cuối cùng có thể kinh 
nghiệm những tiên trình tan rã này. 
THÁNG TƯ, NGÀY BA MƯƠI 


Ngày nay thế giới đang trở nên ngày càng tăng dần về 
vật chất, và loài người đang tiếp cận đối với cực điểm của 
tiền trình ngoại tại, bị hướng dẫn bởi một lòng tham vô độ vì 
quyền lực và sở hữu bao la. Tuy thế, bằng sự cố găng vô ích 
này cho sự toàn thiện trong một thê giới nơi mà mọi thứ liên 
hệ với nhau, họ lang thang ngày càng xa hơn với an bình nội 
tại và hạnh phúc của tâm linh. Điều này tất cả chúng ta có thể 
hướng đến chứng kiến được, sống khi chúng ta gây tai họa 
bởi sự không ngớt boăn khoăn lo lắng trong sự bắt đầu của 
một kỷ nguyên sợ hãi về những vũ khí khống lô. 


Nó ngày càng trở nên cấp bách hơn rằng đời sống tâm 
linh được thừa nhận như một căn bản vững vàng duy nhât 
trên điêu sản sinh hạnh phúc, an lạc và hòa bình. 


LOẶO 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Năm 





THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG MỘT 


Mục tiêu chính của tôn giáo là kiểm soát chính mình, 
không phải để phê phán kẻ khác. Đúng hơn, chúng ta phải 
phê phán chính chúng ta. Tôi đang chuyền hóa được bao 
nhiêu với sự giận dữ của tôi? Với sự dính mặc của tôi, với sự 
thù hận của tôi, với sự tự hào của tôi, với sự ganh tỊ của tôi? 
Đây là những điều mà chúng ta nên kiêm soát lại trong đời 
sông hằng ngày. 

THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG HAI 


Chúng ta biết rằng, thí dụ, tiến hành một cuộc chiến tranh 
nguyên tử hiện nay, sẽ là một hình thức của tự sát; hay rằng 
để làm ô nhiễm không khí hay những đại dương đề đạt đến 
một lợi ích ngắn hạn nào đấy sẽ là tàn phá nền tảng chính cho 
sự sống còn của chúng ta. 


42 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Khi những quốc gia và những cá nhân đang trở nên tăng 
cường phụ thuộc liên đới, chúng ta không có cách lựa chọn 
nào khác hơn điêu mà chúng tôi gọi là một ý nghĩa của trách 
nhiệm toàn câu. 

THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG BA 


Hạnh phúc an lạc là đặc quyền của con người. Mỗi người 
chúng ta hoàn toàn bình đăng để theo đuổi mục tiêu hạnh 
phúc; không ai đi tìm khổ đau. Công lý và bình đăng thuộc 
đặc quyên của con người, nhưng những điều này tìm thấy 
nguôn gôc từ sự thực tập của họ vê vị tha và không nên bị 
gặm mòn bởi những trạm của quyền lực và giàu sang. 


Để tạo nên một động. cơ vị tha như thế, vì rằng công lý và 
bình đăng có thể cùng tồn tại, nên sự xây dựng một cơ cấu 
đạo đức đáng tin cậy cho một môi trường xã hội là một điều 
kiện tiên quyết. 

THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG BÓN 


Những ý tưởng là rất quan trọng trong đời sống chúng ta. 
Không có những ý tưởng chúng ta không thê hoạt động — cho dù 
chúng ta có đạt được mục tiêu hay chăng thì không quan trọng. 
Nhưng chúng ta phải cô găng và làm cho gân đúng với chúng. 
THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG NĂM 


Một đứa trẻ hư hỏng gần như bị cha mẹ bỏ rơi, bỗng 
nhiên nó bắt đầu hành động và cư xử tốt, nó làm cho cha mẹ 
Vui mừng bất tận. Tương tự như thế, với một sự nương tựa 
chính yếu trên vị thầy tâm linh, đệ tử có thể làm vui lòng thầy 
mình có thê nhanh chóng tịnh hóa những tính tiêu cực. 


THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG SÁU 


Tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin cậy phải luôn luôn dựa 
vào lý trí của chính cá nhân và sự phân tích nghiêm chỉnh. 


THÁNG NĂM s43 


THÁNG NĂM. NGÀY MÒNG BẢY 


Chúng ta sinh và tái sinh trong vô lượng đời sống, trong 
một lần hay những lần khác, có thể rằng môi người có thể đã 
từng là cha mẹ chúng ta. Vì thế, giống như là tất cả chúng 
sinh trong vũ trụ này có những môi liên hệ gia đình. 

THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG TÁM 


Trong hệ thống y dược Tây Tạng, những sự rối loạn ở thịt 
liên hệ đến vô minh sI ám, sự rôi loạn ở xương liên hệ đến 
giận dữ, và sự rối loạn ở máu liên hệ đến vướng mắc. 


THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG CHÍN 


Những thanh gươm có thê được biến thành lưỡi cày như 
đã từng được đề cập trong Thánh kinh. Nó là một hình ảnh 
đẹp, một vũ khí chuyên hóa thành một công cụ phục vụ 
những cần thiết căn bản của đời sống con người, tượng trưng 
cho thái độ nội tại và sự giải trừ quân bị bên ngoài. 

THÁNG NĂM, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Người ta thường nói rằng chúng ta nên thâm xét tỉ mỉ về một 
đạo sư năng lực, ngay cả nếu phải mất mười hai năm trời. 


THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI MỘT 

Kinh tế hiện đại không có biên cương quốc gia. Khi nói 
về sinh thái học hay môi trường, nên chúng ta quan tâm về 
tầng ozone — một cá nhân, một xã hội, một quôc gia không 
thê giải quyêt vân đê này. Chúng ta phải hành động cùng 
nhau. Nhân loại cân sự hợp tác chân thành hơn. 

Nền tảng cho sự phát triển mối liên hệ tốt đẹp với đối tác 
là lòng vị tha, từ bi, yêu thương và tha thứ. 
THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI HAI 


Thỉnh thoảng, chính chúng tôi vẫn trở nên cáu gắt, giận 


44 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


dữ và dùng những từ ngữ khe khắt đối với những người khác. 
Rồi thì, sau một vài thời khắc khi giận đữ đã lắng dịu. Chúng 
tôi cảm thấy ngượng ngịu: những ngôn ngữ tiêu cực đã nói 
rồi, và không có cách nào đề thu lại. 


Mặc dù lời nó đã được thốt ra và âm thanh của giọng nói 
đã ngừng lại, nhưng tác động của chúng vẫn tiệp tục. Vì lý 
do đó, điêu duy nhât chúng tôi có thê làm là đên người ây và 
xin lôi, có đúng thê không? 

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BA 


Khi chúng tôi nghi ngờ rằng mình tôn tại, chúng tôi kẹt 
chính mình. Ngay cả nếu tri thức chúng ta về thế giới và về 
chính chúng ta là vọng tưởng, hão huyền, không thực tế, thì 
một “sự vô sinh”, một “sự không hình thành” vẫn tồn tại. 
Không có nó, chúng ta không thể tồn tại. Nhưng chúng ta 
tồn tại trong một cách mà cả liên hệ (đến hành v1 của tâm) và 
điều kiện (bởi tất cả những sự tồn tại khác). 

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BÓN 


Nếu chúng ta lưu ý đến tiến trình vật chất, chúng ta thấy 
rằng sự nghiên cứu bắt đầu bởi một người luôn luôn có thể 
được tiếp tục bởi một người khác. Nhưng điều này không thê 
được với tiễn trình tâm linh. 


Sự thực chứng mà chúng ta nói đến trong Phật pháp là 
những gì phải được hoàn thành bởi từng cá nhân, không ai 
khác có thê làm điêu ây cho chúng ta. 

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI LĂM 


Có một sự say sưa (rượu) với quyên lực mà chúng ta quên 
chính mình trước mọi thứ. Điều say nghiện này khiến chúng 
ta ngừng kiểm soát sự thèm khát của mình. Chúng ta muốn 
thêm và thêm nữa. Thay vì dập tắt ngọn lửa, chúng ta khơi lại 


THÁNG NĂM +45 


ngọn lửa. Thay vì tìm kiếm sự giải trừ quân bị - điều duy nhất 
có giá trị - chúng ta tăng gấp bội khí cụ chinh phục. Và chúng 
ta quên ngay cả xem lại không biết sự thực hiện khát vọng của 
mình thật sự đúng là điều mà chúng ta từng ước ao không. 
THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI SÁU 


Động lực tốt là nhân của hành động tốt. Điều tốt đẹp của 
hành động là ở phương pháp, và Phật quả là kết quả tốt đẹp 
(tuyệt hảo). Thông thường tốt đẹp có ý nghĩa tích cực, nhưng 
nếu chúng ta chủ quan quá vướng mắc nó và vận dụng nó sai 
lầm, nó có thê dẫn đến tàn phá. Nhưng rồi thì chúng tôi tự hỏi 
về định nghĩa của tốt đẹp. 


Chúng ta có thể tưởng tượng nghệ thuật giết chóc là tốt 
đẹp, đặc biệt sự giêt chóc không đau đớn không? Hay nghệ 
thuật quân sự - phí tôn chút ít nhưng cho một sự tàn phá 
không lô? Có thê nó được xem như là tôt đẹp. 

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BẢY 


Qua sự lắng nghe tâm của chúng ta sẽ hướng đến tin tưởng, 
thành tâm và cống hiến, và chúng ta có thê phát triển hi lạc vui 
tươi trong tâm và làm tâm chúng ta vững vàng ôn định. Qua 
lắng nghe, chúng ta có thể phát triển tuệ trí và có thê xóa màn vô 
minh ám tối. Vì thế, thật đáng giá đề tiến hành lắng nghe, ngay 
cả nêu nó là cái giá của đời sống của chúng ta. 

Lắng nghe giống như ngọn đuốc đã xóa tan bóng tối vô 
minh. Và nêu chúng ta có thể làm cho tỉnh thần chúng ta tiếp 
tục giàu có qua lắng nghe, không ai có thể trộm cắp sự giàu 
có ấy. Nó là sự giàu có siêu đăng. 


THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI TÁM 


Trong khi đang tiến hành sự thực tập ban cho bố thí, 
chúng ta nên làm việc ây với một sự vui sướng tột cùng và 


46 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


rạng rở trên mặt chúng ta. Chúng ta nên thực hành bố thí với 
một nụ cười và với một tinh thân chính trực, liêm khiêt. 


THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Từ bị, yêu thương có thể được tạm xác định trong dạng 
thức một tình trạng của tâm, đây là không bạo động và không 
tốn hại, hay không gây hấn. Do bởi điều này, có một sự lẫn 
lộn nguy hiểm về từ bi, yêu thương với dính mắc và thân tình 
(tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa). 


THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI 


Chúng ta có tình thân hữu chân thành khi nó đặt cơ sở trên 
cảm giác nhân loại chân thật, một cảm giác gần gũi trong điều 
có một ý nghĩa của chia sẻ và liên hệ. Chúng tôi gọi loại tình 
thân hữu này chân thành bởi vì nó không bị ảnh hưởng bởi sự 
tăng hay giảm về sự giàu có, địa vị, hay quyền lực của một cá 
nhân. Nhân tố duy trì tình thân hữu này cho dù hai người có hay 
không có cảm nhận lẫn nhau về tình yêu và cảm xúc. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Chúng ta không nên quá quan tâm với tiếng tăm hay 
những gì người ta nói về chúng ta, dù tốt hay xấu, bởi vì 
trong thực tế tiếng tăm không thê làm nên bất cứ một sự khác 
biệt hệ trọng đến đời sống một người. Do vậy, chúng ta nên 
có những quyền ưu tiên của chúng ta, và tìm những gì là giá 
trị chân thật, những gì có ý nghĩa trong đời sống chúng ta, 
không chỉ đơn thuần là tiếng tăm, bởi vì cuối cùng, đó chỉ là 
những âm thanh rỗng tuếch. 


Có những cá nhân đã hy sinh rất nhiều của cải vật chất 
của họ, sự giàu sang, và ngay cả cuộc sống của họ để được 
tiếng tăm. Loại dính mắc ám ảnh này với sự tìm kiếm tiếng 
tăm là rất trẻ con và thật khờ dại. 


THÁNG NĂM 47 


THÁNG NĂM. NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Chúng ta nên thấy rằng tất cả rác rưởi và bụi bặm chung 
quanh chúng ta là biểu lộ căn bản của những sai lầm và cấu 
bân trong tâm thức chúng ta. Mục tiêu quan trọng nhất là đề 
gột sạch những sai lầm và cầu bân từ trong tâm thức chúng 
ta. Vì thế, khi chúng ta làm sạch môi trường, hãy nghĩ rằng 
chúng ta cũng đang tịnh hóa tâm thức chúng ta. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Nhiều người nghĩ rằng nhẫn nại trong sự chịu đựng mất 
mát là một dấu hiệu của yếu đuối. Chúng tôi nghĩ răng đây là 
một sai lầm. Giận đữ mới là một dấu hiệu của yếu đuối. Thí 
dụ, một người tranh cãi về một quan điểm đặt cơ sở trên lý 
luận hợp lý vẫn điềm tĩnh tự tin và ngay cả có thể mỉm cười 
trong khi trình bày luận điểm của anh ta. 


Trái lại, nếu lý luận của anh ta không hợp lý và anh ta 
sắp mất mặt, anh ta giận dữ, mất sự kiểm soát, và bắt đầu nói 
những chuyện vô lý. Người ta hiếm khi giận dữ nêu họ điềm 
tĩnh tự tin trong những gì họ đang làm. Giận dữ đến dễ dàng 
hơn trong những lúc bối rối. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Chúng tôi thường nghĩ rằng nếu bao giờ chúng tôi đạt 
đến trình độ ngừng dứt (niết bàn), chúng tôi sẽ thật sự có 
một sự nghĩ ngơi tuyệt hảo. Một khi đạt đến trình độ Ấy, 
chúng ta có thê xem như là một sự nghĩ ngơi phi thường 
và là một ngày (nghĩ) lễ thật sự, trong ý nghĩa chân thật 
của từ ngữ. Cho đến khi chúng ta đạt đến trình độ ấy, thì 
thật là khờ dại để tự mãn. Khi đã đến trình độ ngừng dứt, 
chúng ta thật sự đặt chân đến một vùng đất vô cùng bảo 
đảm, an toàn và kiên cố. 


48 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Chúng tôi nhận thấy rằng có hai loại sợ hãi. Trong một 
loại, mọi thứ thật phức tạp, hay nghiêm trọng. Nhưng tại lúc 
ấy, chúng tôi biết rằng chúng tôi phải có một quyết định, cho 
dù chúng tôi biết những gì đề làm hay không. Trước nhất, chúng 
tôi có găng thăm dò ý kiến với bạn bè thân thích và phản ánh về 
nó. Rồi thì chúng tôi ra một quyết định và hành động, và chúng 
tôi chăng bao giờ có bất cứ một sự hối tiếc nào. 


Cuối cùng điều này liên hệ rất nhiều đến động cơ. Nếu 
chúng tôi không có động cơ tiêu cực vị kỷ, tôi sẽ không có 
cảm giác tội lôi sâu thăm trong tâm hôn. 


Loại sợ hãi thứ hai dựa trên cơ sở tưởng tượng. Để vượt 
thăng nó, chúng ta cân sự tĩnh lặng vì thê chúng ta có thê 
khảo sát nó sâu sát hơn. Khi chúng ta nhìn vào nó trong 
những chi tiệt, sự sợ hãi tưởng tượng biên mất. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Ở bắt cứ trường hợp nào, nếu một người chưa bao giờ 
Đặp 8Ỡ tình yêu thương đối với chính mình, điều ấy thật rất 
buồn thay. Nhưng nêu người ấy có thê gặp ngay cả chỉ một 
người mà sẽ biêu lộ tình yêu thương không. điều kiện — đơn 
giản chấp nhận và từ bi — nếu người ấy biết rằng người ấy 
là đối tượng của thiện ý và tình thương yêu của ai đấy, nó sẽ 
gắn bó và có một tác động, và điều này sẽ được nhận thức 
sâu sắc. Bởi vì có một hạt giống. trong chính người ấy, hành 
động này của sự yêu thương sẽ bắt đầu xúc tác hay chín muồi 
hạt giống ấy. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Quyết định chủ yếu đến phương pháp giải thích là nguyên 
tắc của Đại thừa về bôn sự nương tựa (tín nhiệm). Đây là: 


THÁNG NĂM 49 


I- Nương tựa trên lời giáo huấn, không phải nương tựa 
trên vị thây (Y pháp bât y nhân). 


2- Nương tựa trên ý nghĩa, không phải trên ngôn ngữ diễn 
tả (Y nghĩa bât y ngũ). 


3- Nương tựa trên nghĩa lý tận cùng, không phải trên 
nghĩa lý nhất thời (Y liễu nghĩa bất y bắt liễu nghĩa). 


4- Nương tựa trên tuệ trí siêu việt của kinh nghiệm sâu 
thăm, không chỉ trên tri thức (Y trí bât y thức). 
THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Trong tri giác, chúng ta có thể nói tự nó là vọng tưởng — 
trong dạng thức tuệ trí chuyên hóa từ vọng tưởng — điều ấy 
thật sự xóa tan vọng tưởng. Một cách tương tự, nó là kinh 
nghiệm hạnh phúc của tính không đem lại từ khát vọng dục 
tình, nó làm tan biến năng lực của cơn bốc đồng tình dục. 
Điều này tương tự đến đời sống của những côn trùng sinh ra 
từ gõ: chúng tiêu thụ chính gỗ mà chúng được sinh ra. Sự tận 
dụng như thế trên con đường giác ngộ là một điểm đặc trưng 
của Mật điển /anữa. 

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Chúng tôi thỉnh thoảng hỏi có phải thệ nguyện này về đời 
sông độc thân thật sự đáng ao ước và quả thực phải chăng nó 
thật sự có thể. Đủ để nói rằng sự thực hành của nó không là 
một vấn đề đơn giản để đình chỉ khát vọng dục tình. 


Trái lại, bằng năng lực của lý trí và lập luận, nó là cần 
thiết để hoàn toàn thừa nhận sự tồn tại của những khát vọng 
và đề vượt thoát chúng. Khi chúng ta thành công, kết quả sản 
sinh trong tâm thức là rất hữu ích. Vấn nạn với khát vọng dục 
tình: rằng nó là một khát vọng mù quáng và chỉ có thê cho sự 
thỏa mãn tạm thời. 


50 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Vì thế, như Long Thọ Tổ Sư đã nói: “Khi chúng ta có một 
vết ngứa, chúng ta gãi. Nhưng không ngửa SỈ cả thì tốt hơn 
là bất cứ con số nào của những lần gãi ngứa.” 


THÁNG NĂM, NGÀY BA MƯƠI 


Chạm trán với khổ đau sẽ góp phần rõ rệt đến việc nâng 
cao sự thực hành tâm linh của chúng ta, hỗ trợ để chúng ta có 
thê chuyền hóa tai họa và bất hạnh thành con đường tu tập. 


THÁNG NĂM, NGÀY BA MƯƠI MÓT 


Nguyên tắc kỷ cương là một sự trang hoàng quan trọng 
nhất và cho dù được trang sức, áp dụng bởi người già, trẻ, 
hay trung niên, nó chỉ sản sinh ra hạnh phúc an lạc. Nó là 
hương thơm tuyệt vời nhất và không như những hương thơm 
bình thường chỉ có thể bay theo chiều gió, hương thơm tươi 
mát ấy lan tỏa thanh thoát khắp mọi hướng. Một niềm an lạc 
vô song, nó mang đến sự thoát khỏi những đớn đau, phiền 
muộn và nóng bức của vọng tưởng. 


xkk* 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Sáu 





THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG MỘT 


Khi chúng ta có thể nhận thức và tha thứ những hành 
động thiêu hiệu biệt của một người nào đó trong quá khứ, 
chúng ta làm cho chính mình kiên cô, vững vàng và có thê 
giải quyêt những vân nạn của hiện tại một cách xây dựng. 
THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG HAI 


Cần có một sự phối hợp lắng nghe, suy nghĩ và thiền 
quán. Khi bắt đầu thực tập, chúng ta không nên dự đoán quá 
nhiều. Chúng ta đang sống trong thời đại của máy điện toán 
và tự động, vì thế chúng ta có thể cảm thấy rằng sự phát triển 
nội tại cũng là một sự tự động vì ngỡ như chúng ta nhấn một 
nút và mọi thứ thay đồi. Nó không phải vậy. Phát triển nội tại 
không dễ dàng và nó cần thời gian. 


52 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG BA 


Nguyên nhân chính của sự ngã lòng không phải là sự 
thiêu thôn những vật chât cân thiệt nhưng là sự mât đi tình 
cảm hay ảnh hưởng của những người khác. 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG BÓN 


Giận dữ và thù hận không thể mang đến hòa hiệp. Trách 
vụ cao quý của kiêm soát vũ khí và giải trừ quân bị không 
thể hoàn thành bằng sự đối đầu, chỉ trích và lên án. Thái độ 
thù địch chỉ làm nóng tình thế lên, trái lại, một cảm giác chân 
thật, tôn trọng dần dần làm dịu tình hình những gì nếu khác 
thì trở nên bùng nỗ. Chúng ta phải nhận ra những mâu thuẫn 
thông thường giữa lợi ích ngắn hạn và tốn hại lâu dài. 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG NĂM 


Trong thiền quán tĩnh lặng tinh thần, trong chín trình độ 
của tâm, có một trình độ mà sự phần đấu phải được từ bỏ; 
một sự tập trung không nỗ lực là cần thiết tại một trình độ 
nào đấy. Nó là không nỗ lực: nó có nghĩa là tâm chúng ta trở 
nên thật tĩnh lặng — với những phẩm chất tốt và hoàn toàn đặc 
trưng của nó. Tại thời điểm ấy, nêu chúng ta thực hiện một nỗ 
lực nó sẽ quấy rồi sự tĩnh lặng. Do vậy, để duy trì sự tĩnh lặng 
tỉnh khiết ấy, nỗ lực không nỗ lực phải được dùng đến. 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG SÁU 


Trong một trường hợp chúng tôi vào một bệnh viện ở 
Calcutta, ở đây người ta dùng những máy móc to lớn, nhưng 
người ta thất bại trong việc chân đoán của họ. Những bác sĩ 
Tây Tạng, không có bất cứ dụng cụ nào, chỉ chạm vào cô tay, 
lắng nghe những mạch máu khác nhau, khám nghiệm bệnh 
nhân và biết một cách chính xác những gì sai sót. Toàn bộ hệ 
thống thật là xuất sắc. 


THÁNG SÁU s 53 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG BẢY 


Một người nghèo, tầng cấp thấp, có thê nghĩ rằng thật là 
tuyệt nếu có một chiếc xe hơi hay một bộ máy truyền hình, 
và người ấy nên có được chúng, trước tiên, người ây sẽ cảm 
thấy rất vui sướng hạnh phúc. Bây giờ nếu niềm hạnh phúc 
như vậy là những gì hiện hữu thường trực, nó sẽ duy trì như 
thế mãi mãi. Nhưng nó không phải thế; nó qua đi. Sau vải 
tháng người ấy muốn thay đổi những kiêu mới. Những thứ 
cũ, cùng giống đối tượng, bây giỜ là nguyên nhân không hài 
lòng. Đây là tính tự nhiên của đổi thay. 


THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG TÁM 


Chúng ta học hỏi từ tính duyên khởi rằng mọi sự vật 
và mọi sự kiện không thể hiện hữu mà không có nguyên 
nhân. Những điều kiện của khổ đau và không toại nguyện 
có nguyên nhân từ những vọng tưởng và những hành động 
nhiễm ô gây ra bởi chúng. 

THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG CHÍN 


Những ước mơ là một ý tưởng của tâm thức. Không có 
những đối tượng sờ mó được bên dưới những sự xuất hiện 
đơn độc này. Tương tự thế, tự ngã và những người khác, luân 
hồi và niết bàn, được chỉ định hiện hay hữu bởi tên gọi và 
những tri thức về chúng. Vì thế, không có sự tồn tại vốn có 
của bất cứ đối tượng nảo. 

THÁNG SÁU, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Phật quả là một trạng thái, một trình độ tự tại với tất cả 
chướng ngại vọng tưởng đên tri thức và quây rây của những 
cảm xúc. Nó là một câp độ của tâm hoàn toàn khai mở. 


THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI MỘT 


Tội lỗi, như kinh nghiệm trong văn hóa phương Tây, liên 


54 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


hệ với thất vọng, ngã lòng, mất hết can đảm và nó là định 
hướng của quá khứ. 


Tuy vậy, chân thành là một tình trạng khỏe mạnh của tâm 
thức — nó là định hướng đên tương lai, liên hệ với hy vọng, 
và là nguyên nhân đê chúng ta hành động, đôi thay. 

THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI HAI 


Học hỏi về một quyên kinh - sách, chúng ta nên đặt vào 
nguyên nhân của những tình trạng, hoàn cảnh, thời gian, xã 
hội, và cộng đông địa điêm mà quyên sách được việt hay 
những giáo huân được giảng dạy lân đâu tiên. 

THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI BA 


AI đây có thể hỏi rằng, nếu mọi thứ là vọng tưởng, thế 
thì điều gì là mục đích để thoát khỏi khổ đau vọng tưởng với 
một phương thuốc mà tự nó cũng là vọng tướng? Câu trả lời 
là khổ đau vọng tưởng là kết quả của những nguyên nhân 
và điều kiện cũng là vọng tưởng. Mặc dù đớn đau là vọng 
tưởng, chúng ta vẫn đau khổ vì chúng, và chúng ta thật sự 
không muốn chúng. 


Điều này cũng giống như thế với hạnh phúc an lạc. Nó là 
một vọng tưởng, nhưng nó vẫn là những gì chúng ta muốn. 
Vì thế, phương thuốc vọng tưởng được dùng đề chửa trị, giải 
độc khổ đau vọng tưởng, giông như một nhà ảo thuật dùng 
một huyễn thuật ảo tưởng đề làm mất tác dụng chất độc của 
một thứ khác. 


THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI BÓN 

Nỗ lực là gì? Là sự tìm hứng thú trong hành động những 
gì tôt đẹp. Đê làm thê, cân thiệt đê từ bỏ bât cứ điêu gì làm 
mắt tác dụng những nỗ lực của chúng ta, đặc biệt là giải đãi. 
Liên hệ đến những điều này là sự quyến rũ vui sướng thái 


THÁNG SÁU s 55 


quá trong sự biếng nhác, vô tích sự, ngủ nghỉ và SỰ sống thờ 
ơ lãnh đạm với luân hôi như một tình trạng của khô đau. 
THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI LĂM 


Sinh sản vô tính là một quá í trình sinh sản, mô phỏng, sao 
chép chính xác dễ dàng điều ấ ây hàm ý rằng chúng ta đang 
chấm dứt những tiễn hóa có thể của chúng ta. Chúng ta tuyên 
bố rằng chúng ta là toàn hảo, và chúng ta dừng lại tại chỗ 
Ấy. Và, vê mặt khác, nếu chúng ta thật sự đạt đến vĩnh cửu, 
đây là, nêu chúng ta đình chỉ sự chết của chúng ta, cùng một 
biểu hiện, chúng ta sẽ phải đình chỉ sự sinh, bởi vì trái đất sẽ 
nhanh chóng trở nên quá tải (vì những người vĩnh cửu). 


THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI SÁU 


Có một điều mà chúng ta không thể nghĩ ngờ “sự khả dĩ 
của một phẩm chất" ö trong chúng ta. Điều ấy gọi là tuệ giác 
bát nhã. Chúng ta có thể phủ nhận mọi thứ, ngoại trừ điều 
này rằng chúng ta có khả năng hiện hữu tốt hơn. Đơn giản 
phản ánh trên điều này. 


THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI BẢY 


Trong trường hợp của những động vật, thông thường từ 
sự biểu lộ trên mặt chúng ta có thê nói những gì chúng đang 
trải qua, trái lại con người thì thật rắc rối phức tạp hơn nhiều. 
Trong vài phạm vi chúng ta có thể cảm nhận nó, nhưng 
thường thì họ có thê là đánh lừa, hay dối trá; thí dụ, vào lúc 
ban đầu họ dễ thương nhưng rồi thì họ trở nên xấu tính, trái 
lại trong những trường hợp khác, lúc đầu họ đáng ghét nhưng 
rồi thì họ trở nên tốt và đáng tin cậy. 


THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI TÁM 


Khi chúng ta Đập những vấn nạn và khi ai đấy muốn làm 
tốn hại, não loạn đến chúng ta, thế thì lập tức chúng nổi giận 


56 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


lên. Giận dữ đến như một kẻ trợ lực hay giúp đỡ bởi gì nó 
làm chúng ta liêu lĩnh, táo bạo, can đảm và chúng ta có thê 
trả đũa hay đáp ứng mạnh trở lại. 


Khi sự dính mắc đến, nó giống như một người bạn thân 
thiết nhất, hay gần gũi nhất. Vì thế, chúng là một phần của 
tâm thức của chúng ta, một phần bẩm sinh, và thông thường 
chúng ta xem chúng như là đương nhiên và không phiền toái 
nhiều về chúng khi chúng nổi lên trong chúng ta. Vì chúng 
đến như bạn của chúng ta hay kẻ hỗ trợ, do vậy, giận dữ và 
dính mắc thật sự có thể đánh lừa chúng ta. 

THÁNG SÁU, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Niềm tin xua tan nghỉ ngờ và ngập ngừng, nó giải thoát 
chúng ta khỏi khổ đau và đưa chúng ta đến nơi của hòa bình 
và hạnh phúc. Niềm tin loại bỏ sự mờ tối và hỗn độn của 
tinh thần và làm cho tâm thức chúng ta trong sáng. Niềm tin 
chinh phục tính kiêu hảnh của chúng ta, và là gốc rễ của sự 
tôn kính. Nó là hồ ao siêu tuyệt, bởi vì chúng ta có thể vượt 
từ một trình độ này đến một trình độ khác của con đường tâm 
linh. Nó giống như bàn tay nơi chúng ta có thể tập họp tất cả 
những phẩm chất đạo đức. 

THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI 


Đức Phật không bao giờ nói rằng những vẫn nạn mà 
chúng ta Đập phải là kết quả của một sự hiểu sai, một sự giải 
thích sai về một ngôi nhà, hay sự bắt đầu một chương trình, 
hay hành động vào một ngày không thích đáng hay thời gian 
không thích hợp. 


Đức Phật luôn luôn nói về những kinh nghiệm tiêu cực 
như một kết quả của những hành động tiêu cực đã diễn ra 
trong quá khứ. Vì thế, đối với một hành giả tỉnh tường, giỏi 
giang, không có năm mới, không có ngày tốt hay ngày xấu. 


THÁNG SÁU s 57 


THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Hiện trạng thiếu can đảm không là phương thức của một 
con người, chúng ta không phải là chim chóc hay thú vật, vì 
thế thật không khá để chúng ta chỉ đơn giản than van và phàn 
nàn mà chúng ta nên SỬ dụng sự thông minh của mình để 
hành động một cách cần mẫn. 


THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Một khía cạnh của từ bi yêu thương là tôn trọng đến 
những quyền của người khác và tôn trọng những quan điểm 
của người khác. Đấy là căn bản của sự hòa giải. Tinh thần 
nhân loại về hòa giải đặt căn cứ trên từ bi yêu thương hoạt 
động sâu thâm, cho dù con người thật sự biết hay không. 


Căn bản tự nhiên của nhân loại là hiền hòa; vì thế, không 
cần biết chúng ta đã trải qua bao nhiêu bạo động và những 
việc xấu khác, cuối cùng giải pháp chính là trở lại những cảm 
xúc và tình thương mên của con người. Vì thế, tình thương 
hay từ bị không chỉ là những vấn đề của tôn giáo, nhưng 
trong đời sông hằng ngày của chúng ta thật rất là cần thiết và 
không thê thiếu được. 


THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI BA 

Đối với những đòi hỏi cá nhân, tiêu chuẩn lý tưởng là có 
Ít sự mắc míu hơn, ít nghĩa vụ hơn, và ít tình cảm, bận rộn 
hơn hay bất cứ điều gì khác cũng vậy. Tuy thế, đối với sự 
quan tâm của cộng đồng lớn hơn, chúng ta phải liên hệ và 
hành động tối đa mà mình có thể đóng góp. 


THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Trong chính mình, trong mỗi cá nhân đơn lẻ, chúng ta 
khám phá nhiêu sự bât nhât và mâu thuân. Đôi khi sự khác 
biệt giữa những suy tư trước và sau trong ngày là rât to lớn 


58 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


mà chúng ta đã dành tất cả năng lượng của mình có găng để 
tìm ra phương pháp làm thê nào đê nó được giải quyết. Điêu 
này có thê đưa đên nhức đâu. 


Vì thê, một cách tự nhiên, giữa hai người, giữa cha mẹ 
và con cái, giữa anh chị em, có những sự khác nhau. Những 
xung đột và không đông ý bị vướng mắc đã xảy ra. 


Nếu vậy, rồi thì chúng ta làm thế nào để đối phó với 
chúng? Nếu chúng ta có sự vững vàng quả quyết trong khả 
năng của mình cho vấn đề hòa giải, thế thì chúng ta sẽ có thể 
đối phó với những trường hợp này. 

THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Khi chúng ta nói về sáu toàn thiện - rộng rãi, nguyên tắc 
đạo đức, nhẫn nại, nỗ lực, tập trung, và tuệ trí (bồ thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật) — chúng 
cũng có thể tìm thấy trong những hành giả khác không phải 
bồ tát, họ hành động là vì chính sự giải thoát của họ hơn. 
Điều làm cho sự thực tập về sáu nhân tô được toàn thiện là 
động cơ liên hệ (đến việc hành trì). 


Để cho việc thực tập nhẫn nhục của chúng ta là một sự 
thực tập của sự nhẫn nhục toàn thiện, chúng ta cần động cơ, 
đây chính là bồ đề tâm. Nếu sự thực tập của chúng ta được 
thúc đầy bởi bồ đề tâm — nguyện vọng đề đạt đến giác ngộ vì 
lợi ích của tất cả chúng sinh - thế thì sự thực tập của chúng 
ta thật sự trở thành một sự thực tập toàn thiện (ba la mật). 
THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 

Thời gian không bao giờ chờ đợi nhưng sẽ trôi chảy 
mãi. Không chỉ thời gian trôi chảy không ngừng, mà đời 
sống tương ứng của chúng ta cũng không luôn luôn tiến về 
phía trước. 


THÁNG SÁU s 59 


Nếu điều gì đấy xảy ra sai lầm, chúng ta không thê ngược 
thời gian đê thử lại lân nữa. Trong ý nghĩa ây, không có sự 
chân thành lân thứ hai. 

THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Một đơn từ hay một cụm từ trong Mật điển 7unra có thê 
có bôn nghĩa khác nhau tương ứng đên bôn trình độ của diễn 
giải, được biệt như 4 phương thức của sự thông hiệu, đây là: 


I- Nghĩa đen. 

2- Nghĩa thông thường. 

3-_ Nghĩa ẩn dụ. 

4-_ Nghĩa tận cùng tối thượng. 
THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào trong tâm lý trị 
liệu ứng dụng Tây phương đến con đường của Phật giáo. 
Tuy thế, tôi biết chắc rằng sự thân thiết là cân thiết cho một 
hành giả tâm linh, đặc biệt nếu cá nhân ấy đang có gắng vượt 
thắng những vấn đề tinh thần. 


Khi chúng ta cởi mở trong lòng chính mình, chúng ta 
cũng làm thế chỉ với những ai chúng ta tin tưởng từ đáy lòng 
mình, những ai chúng ta cảm thấy gần gũi. Cởi mở trong cách 
này là một bước quan trọng trong việc vượt thắng những vấn 
để tinh thân. 

THÁNG SÁU, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Trái đất trong một chừng mực nào đấy là mẹ của chúng 
ta. Bà ta quá tử tế thân thương, bởi vì bất cứ những gì chúng 
ta làm, bà bao dung cả. Nhưng bây giờ, khi đến lúc mà năng 
lực tàn phá của chúng ta quá kinh khiếp, vì thế Bà Mẹ Đất 
bắt buộc phải nói với chúng ta là nên cần thận. Sự bùng nỗ 


60 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


dân số và nhiều chỉ dẫn khác đã làm điều ấy rõ ràng, có phải 
thê không? Thiên nhiên có những giới hạn tự nhiên của nó. 
THÁNG SÁU, NGÀY BA MƯƠI 


Tĩnh lặng hay yên bình bắt biến là một trình độ nâng cao 
của tĩnh thức sở hữu một tự nhiên nhất điểm tột cùng, đi cùng 
với những khả năng uyên chuyển của tỉnh thần và vật lý. 
Thân và tâm chúng ta trở nên linh động, dễ tiếp thu và phụng 
sự một cách đặc biệt. 

Tuệ giác đặc biệt là một trạng thái tĩnh thức cao độ, cũng 
đi cùng với sự uyên chuyền của tinh thần và vật lý, trong điều 
mà khã năng phân tích của chúng ta tiên tiến bao la cao độ. 

Vì thế, yên bình bắt biến, tĩnh lặng hay tịch tĩnh là thẩm 
thấu trong tự nhiên, trái lại tuệ giác là phân tích trong tự 
nhiên. 


xkk# 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Bảy 





THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG MỘT 

Hòa bình chỉ có giá trị chút ít đối với những người đang 
chết vì đói khát hay lạnh giá. Hòa bình sẽ không xua tan đau 
đớn của tốn thương vì tra tấn đối trong ý thức của những tù 
nhân. Hòa bình không làm an lòng những ai đã mất người 
thân trong lụt lội do sự thiếu ý thức trong tàn phá rừng của 
những quốc gia lân cận. 


Hòa bình chỉ có thể hiện diện ở những nơi nhân quyền 
được tôn trọng, nơi những con người được nuôi dưỡng, nơi 
mà những cá nhân và những quốc gia tự do. Hòa bình chân 
chính vơi chúng ta và với thế giới chung quanh chúng ta chỉ 
có thể được đạt đến qua sự phát triển hòa bình tâm linh. 


62 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG HAI 


Trước nhất chúng ta phải giúp đỡ; rồi thì, sau đây chúng ta 
có thê nói về những nguyên nhân gây ra thảm kịch. Người Ấn 
Độ từng nói rằng: nếu chúng ta bị một mũi tên độc bắn trúng, 
điều quan trọng đầu tiên là phải. rút mũi tên ra. Không có thời 
gian để hỏi ai đã bắn nó, loại thuốc độc nào trên mũi tên, v.v. . 


Trước tiên giải quyết vấn đề, và sau đấy điều tra. Tương 
tự như thê, khi chúng ta chạm trán với khô đau của nhân loại, 
quan trọng là đáp ứng với từ bị yêu thương, đúng hơn là hỏi 
về xu hướng chính trị của những người mà chúng ta giúp đỡ. 
THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG BA 


Qua những nghiệp quả ảnh hưởng, thế giới xuất hiện 
trong những cách khác nhau tùy những người nào đấy. Như 
khi một quỷ đói, một vị trời, một người — ba chúng sinh — 
nhìn vào trong một bát nước, những nhân tô nghiệp quả làm 
cho người thấy nước đấy là nước, trong khi vị trời thấy nước 
là cam lồ, và quỷ đói thấy đấy là máu. Cùng một chủ đẻ, tùy 
năng lực của nghiệp quả, đối tượng xuất hiện một cách khác 
nhau đến mỗi chúng sinh. 


THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG BÓN 


Trong sự liên hệ giữa đạo lý và chính tr, nên có những 
sự nhận thức đạo đức sâu xa, định hướng cho những nhà hoạt 
động chính trỊ; con người và xã hội của chúng ta sẽ tiếp cận 
những lợi ích chín muỗi sâu xa. Thật ngớ ngân cho rằng tôn 
giáo và đạo đức không có chỗ trong chính trị, và rằng một 
người của tôn giáo nên tách biệt chính mình như một ấn sĩ. 
THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG NĂM 


Chúng tôi tin tưởng trong công pháp và trong sự quyết 
tâm của con người. Trong lịch sử của loài người đã từng 


THÁNG BẢY s 63 


chứng tỏ rằng nhân loại sẽ mạnh hơn là những khẩu súng. Vì 
thế, mặc dù đối với chúng ta đây là một thời điễm khó khăn. 
Chúng tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng con người, nền 
văn hóa, và tín ngưỡng Tây Tạng sẽ tồn tại, sẽ lại phôn thịnh, 
phát triển và thành công. 

THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG SÁU 


Quan hệ con người đặt cơ sở trên từ bị và yêu thương 
hỗ tương quan trọng về cơ bản đôi với hạnh phúc an lạc của 
nhân loại. 

THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG BẢY 


Thay vì buôn khổ, thù hận và ganh tỊ, chúng ta nên vui 
mừng hoan hỷ với sự thành công của những người khác. 
THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG TÁM 


Không giống như một kẻ thù ngoại tại, kẻ thù nội tại 
không thê tập họp lại và bắt đâu một cuộc trở lại một khi nó 
đã bị xóa tan từ trong tự thê. 

THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG CHÍN 


Có nhiều trường hợp làm chúng ta không công bằng, không 
chính đáng, phi lý, bất công, nhiều tham vọng, và hung hăng. 
Chung quanh chúng ta, mọi thứ đang xô đây chúng ta theo 
hướng ấy, thường thường qua một hứng thú nghiệp vụ quảng bá 
nào đấy người ta nghĩ rằng: Ta phải sở hữu thứ này hay thứ kia; 
bằng không cuộc đời ta sẽ đáng thương thế nào ấy. 


Thế giới phô bày đến chúng ta một cách chủ yếu như sự 
tranh đua, phân chia thành “những người thắng” và “những 
kẻ bại”, nhưng đây cũng là một quan kiến sai lầm, suy nghĩ 
sai lên, Đấy là một sự lướt nhìn vội vã trên bề mặt, điều ấ ây 
loại bỏ bất cứ sự truyền thừa nào vào trong bản thân, cũng 
như bắt cứ sự thiền quán và phản chiếu nào. 


64 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG BẢY, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Cho dù trực tiếp hay gián tiếp, sức mạnh của truyền thông, 
là một năng lực thật sự tác động trên chúng ta, điều chỉnh thái 
độ của chúng ta, khẩu vị của chúng ta, và tư tưởng của chúng 
ta một cách chắc chắn. Giống như tất cả mọi quyên năng, nó 
không thể bị áp dụng một cách ngẫu nhiên, tình cờ, hay tùy 
ý. Nói cách khác, năng lực ấy có thê trở nên tùy tiện và vô 
trách nhiệm. 


Sức mạnh ấy ban cho những người làm công tác truyền 
thông trách nhiệm có thê so sánh được như đối với trách 
nhiệm của tôn giáo hay chính trị. Trong cách riêng của họ, 
họ cống hiến để kiến lập và bảo vệ cộng đồng nhân loại. 
Sự cát tường của cộng đồng ấy nên là sự quan tâm hàng 
đầu của họ. 

THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI MỘT 


Sự rèn luyện tâm thức là một nghệ thuật. Nếu điều này có 
thê xem như là nghệ thuật, đời sống một người là nghệ thuật. 
Chúng tôi không lưu tâm đến khía cạnh vật lý của nghệ thuật. 
Chúng tôi chỉ đơn giản thiền quán và trau dồi tâm thức của 
chúng tôi. Và khi mà sự xuất hiện ngoại tại được quan tâm 
đúng tầm mức, thiên nhiên trong hình thức nguyên sơ của nó 
cũng là nghệ thuật. 

THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI HAI 


Nếu chúng ta tin cậy vào những ai có phẩm chất thấp hơn 
chính chúng ta, điều ấy sẽ đưa chúng ta chỗ thoái hóa; nếu 
chúng ta tin tưởng vào những người có những phẩm chất 
tương tự chúng ta, chúng ta sẽ dầm chân tại chỗ; và nếu 
chúng ta nương tựa, tin tưởng, dựa vào những bậc có những 
phẩm chất vượt trội chúng ta, điều ấy sẽ hỗ trợ chúng ta đạt 
đến địa vị tuyệt vời, cao thượng, siêu phảm. 


THÁNG BẢY s 65 


THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BA 


Thỉnh thoảng, chúng tôi nghĩ rằng hành động mang thực 
phẩm đến là một trong những gốc rễ căn bản của tất cả những 
môi quan hệ. 


THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BÓN 


Nếu những học trò chân thành chỉ ra những sai sót của vị 
thầy (guru) và giải thích bất cứ thái độ mâu thuẫn nào, điều 
này, thực tế, giúp người thầy điều chỉnh thái độ ấy và sửa 
chữa bất cứ hành động sai sót nào. 


THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI LĂM 

Đối với một thiền giả đã có một trình độ vững chắc của 
sự ôn định nội tại và thực chứng, môi kinh nghiệm đên như 
một sự giáo huân; và môi sự kiện, môi một điêu trải qua được 
hiên bày như một loại kinh nghiệm học tập. 
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI SÁU 


Khi một vấn đề vừa khởi lên, hãy cố gắng duy trì sự khiêm 
tốn, hãy giữ một thái độ chân thành, và hãy xem như rằng kết 
quả là hợp lý. Dĩ nhiên, những người khác có thể lợi dụng 
tình thế của chúng ta, và nếu thái độ của chúng ta biểu hiện 
chỉ khuyến khích sự gây hắn phi lý, hãy tiếp nhận một thái độ 
cứng rắn vững chãi. Tuy thế, điều này nên được hoàn thành với 
từ bi yêu thương, và nếu khi cần thiết để bày tỏ quan điểm và 
hành động đối phó mạnh mẽ của mình, hãy làm như thế mà 
không giận dữ hay với ý định bệnh hoạn. 

THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BẢY 


Có những loại khác nhau của vướng mắc trong quan 
hệ đến những chủ đề, đối tượng khác nhau; vướng mắc 
với hình thức, tướng mạo, âm thịnh, mùi hương, cảm giác 
xúc chạm, v.v... Tất cả những điều này một cách cá nhân 


66 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


là sức mạnh đủ để làm nguyên nhân cho nhiều vấn nạn và 
khó khăn. Tuy nhiên, hình thức mạnh mẽ nhất của vướng 
mắc dường như là vướng mắc về dục tình, ở đấy chúng ta 
thấy vướng mắc bao hàm đối với tất cả năm giác quan (liên 
lụy). Vì thế, nó là mạnh mẽ hơn cả và có khả năng cho 
những vấn nạn và tàn phá. 

THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI TÁM 


Mặc dù sự sinh làm người của mình, chúng ta có nên kiên 
trì trong khuynh hướng và thái độ ngã chấp bình thường của 
mình không, hay là chúng ta sẽ bị lãng phí một cơ hội to lớn. 
Thời gian chúng. ta ở thế giới này không nên là kẻ tạo nên rắc 
rối trong cộng đồng nhân loại. 


THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Đại từ bị và đại tuệ giác là những phẩm chất hàng đầu của 
đức Phật. Ngay cả trong thế gian hạn hữu, càng thông minh 
và thành thạo, người ấy càng đáng được tôn vinh. Tương tự 
như thế, càng từ bi yêu thương, tử tế ân cần, và tế nhị địu 
dàng, người ấy càng nên được tôn trọng. 


Vì thế, nếu chúng ta có thể phát triển sự thông tuệ và vị 
tha đên mức độ đây đủ nhật, thê thì chúng ta thật sự tuyệt vời, 
đáng khâm phục và xứng đáng đê được tôn kính. 

THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI 


Vọng tưởng phiền não là một trạng thái của tâm thức rất rõ 
ràng: Khi khởi lên trong tâm thức, nó là nguyên nhân làm tinh 
thần nhiễu loạn, bối rỗi và băn khoăn trong cá nhân chúng ta. 
Xa hơn nữa, nó là nguyên nhân của nhiều vấn nạn và khó khăn 
trong xã hội, thường thường trên mức độ quốc gia. 


Ngay từ khởi đầu của văn minh nhân loại đã có những 
nguyên nhân của vấn nạn, rắc rối và xung đột trong xã hội. 


THÁNG BẢY s 67 


Nó là vọng tưởng phiền não thúc đầy một người bị lôi cuốn 
vì nó và tấn công đến một người cùng phía mình và cảm thấy 
thù ghét cùng giận dữ với phía đối phương. Vì thế, nó tạo 
nên nhiều sự chia rẻ trong cộng đồng nhân loại. Tất cả những 
điều này xảy đến qua năng lực tiềm tàng của sự dính mắc hay 
chấp trước của tự ngã. 

THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Trong tình trạng hiện tại, không một ai có thê có đủ khả 
năng để cho rằng người nào khác sẽ giải quyết những vấn 
nạn đấy. Trong một chiều hướng đúng đắn, mỗi cá nhân có 
một trách nhiệm để hỗ trợ định hướng cho gia đình địa cầu 
chúng ta. Ao ước nguyện cầu thì không đủ; chúng ta phải trở 
thành những người dắn thân năng động. 

THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Trong trường hợp chế tạo bom, những người liên hệ là 
những nhà chuyên môn đặc biệt. Họ tập trung vào những øì rất 
hạn hẹp và trở nên cực kỳ chuyên môn trong lãnh vực ấy mà 
không thấy những. hậu quả rộng lớn hơn. Nó là một loại quan 
kiến đường hầm, ống dẫn. Cho đến khi nào họ còn tập trung 
vào đó, sự tự lừa dối sẽ hỗ trợ. Từ quan điểm khám phá, đây là 
một thành đạt lớn lao. Trong quyên riêng tư của chính họ, trong 
phạm vi chính họ, họ đang làm những gì to lớn lạ thường. 
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Đạo sư hay vị thầy tinh thần, chịu trách nhiệm cho thái độ 
không thích đáng của người ấy. Trách nhiệm của người đệ tử 
không bị dẫn vào đấy. Sự quy trách nhiệm thì ở cả hai. Một 
phần là bởi gì người đệ tử quá vâng lời và cung, hiến đến vị 
thầy tinh thần — một loại chấp nhận mù quáng đối với người 
hướng dẫn. Điều đó làm hư hỏng người ấy. Nhưng dĩ nhiên, 
phần nhiều trách nhiệm được quy cho vị thầy tỉnh thần, bởi 


68 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


vì người ấy thiếu vắng tính vẹn toàn cần thiết đề tránh khỏi 
tình trạng tôn thương tai hại ây. 
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Khi qua những nghi lễ và hình thức trang trọng, chúng ta 
tạo nên một không gian và môi trường tâm linh mà chúng ta 
đang tìm kiếm, thế rồi tiến trình sẽ có một năng lực tác động 
trên kinh nghiệm của chúng ta. 


Khi chúng ta thiếu vắng một không gian nội tại cho kinh 
nghiệm tâm linh mà chúng ta mong cầu, thế thì những nghỉ 
thức trở nên chỉ là những hình thức đơn thuần, công phu bên 
ngoài. Trong trường hợp này, rõ ràng, chúng mất đi ý nghĩa 
và trở thành những tập tục không cần thiết - đấy chỉ là một 
lời bào chửa, giải thích, hay an ủi cho một thời đã qua. 
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Ngoại tình có hậu quả tâm linh và xã hội tiêu cực. Nó là 
nguyên nhân bất hòa giữa những người phối ngẫu và nó có 
một tác động có hại đối với con cái họ. Hãm hiếp tệ hại nhất, 
làm tồn hại thân thê người khác bằng sức mạnh, đáng đề đưa 
ra bàn cãi ở tòa án của luật pháp và làm tăng lên những vấn 
nạn xã hội. 

THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Khi chúng ta bị những người khác lăng mạ, khiến trách, 
hay nói những lời khó nghe, mặc dù một niềm đau khó tả 
vô vàn khởi lên như một mũi gai đâm vào tim, nêu chúng ta 
nhận thức thấu đáo những lời giáo huấn, rồi thì chúng ta có 
thể nhận ra tính tự nhiên vô bản chất của những từ ngữ ấy, 
nó giống như tiếng vang. Cũng giống như khi một đối tượng 
vô tri giác bị quở trách, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự xáo trộn 
tinh thần mỏng manh nhất. 


THÁNG BẢY s 69 


THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Ngày nay chúng ta đối diện một số những vấn nạn. Một 
số là tai họa thiên nhiên, điều này chúng ta phải chấp nhận và 
đối diện bằng những cách tốt nhất mà chúng ta có thể. Nhưng 
những thứ khác, những vấn đề đo loài TĐƯỜI tạo ra, bằng thái độ 
không chính đáng và tư duy xấu, điều mà chúng ta nên tránh. 


Một trong những vấn đề khởi lên từ những hệ tư tưởng, hay 
ý thức hệ hay ngay cả những xung đột tôn giáo khi người ta 
chiến đầu với nhau, là đánh mắt cái nhìn nhân bản, kết liễu mục 
tiêu cao đẹp của những hệ tư tưởng hay tôn giáo. Tất cả những 
tín ngưỡng và những hệ thống khác nhau chỉ là những phương 
pháp để đạt đến một mục tiêu, mà điều ấy là cho những con 
người bình thường an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. 


Vì thế, không bao giờ chúng ta nên đặt những phương tiện 
lên tận cùng: tính nhân bản tôi thượng ở trên mọi vân đê và đây 
là tât cả, nó đòi hỏi chúng ta phải duy trì trong mọi lúc. 
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Sự kiện hiện hữu vòng sinh tử luân hồi của tất cả chúng 
sinh là không có bắt đâu, không biệt bao nhiêu lân trong 
những đời trước môi chúng ta đã từng hoàn thành vai trò của 
một bà mẹ. Cảm giác của một bà mẹ cho đứa con của bà là 
một thí dụ cô điên về lòng yêu thương, hay tình yêu. 

Vì sự an toàn, bảo vệ, và nuôi dưỡng con cái, một bà mẹ 
săn sàng hy sinh chính đời sông của mình. Nhận thức điêu 
này, con cái nên biệt ơn bà mẹ của mình và bày tỏ lòng cảm 
kích băng sự thực hiện những hành vi đạo đức. 

THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 

Một trong những đặc trưng của giáo lý nghiệp báo là có 

một sự liên hệ tương xứng, xác định rõ ràng, g1ữa nguyên 


70 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


nhân và hiệu quả. Không có chuyện rằng những hành động 
tiêu cực hay những việc làm không lành mạnh có thê cho kết 
quả trong vui sướng và an lạc hạnh phúc. Vui tươi hạnh phúc, 
theo định nghĩa, là những kết quả hay hoa trái của những 
hành động tốt đẹp lành mạnh. Vì thế, từ quan điểm Ấy, có 
thê đối với chúng ta không cảm hứng hay ngưỡng mộ quá 
nhiều đối với những hành động tức thời, nhưng đấy là những 
nguyên nhân thực sự của vui sướng. 

THÁNG BẢY, NGÀY BA MƯƠI 


Có lời nói là một mối liên hệ giữa mộng trên một phương 
diện, và những trình độ hiển nhiên tịch tĩnh của thân thê trên 
một phương diện khác. Nhưng nó cũng nói rằng có một điều 
n thế như “rạng thái đặc biệt của mộng”. Trong trạng thái 

“thân thể mộng áo đặc biệt” được tạo thành từ tâm thức 
và ni năng lượng sinh lực trong thân thể. 


Thân thê mộng ảo đặc biệt này có thể không phối hợp 
hoàn toàn với thân thể vật lý thô thiên và du hành ở những 
nơi nào khác. Một phương pháp phát triển thân thể mộng ảo 
đặc biệt này, trước nhất nhận thức giác mộng như là một giấc 
mộng khi nó đã qua. Rồi thì chúng ta khám phá rằng giác 
mộng là dễ bảo (dễ điều khiển), và chúng ta có thể tiến hành 
những nỗ lực để đạt được sự kiểm soát trên nó. 


THÁNG BẢY, NGÀY BA MƯƠI MÓT 


Chú ý ý sự hành trì thực sự hằng ngày của tôi, tôi đề ít nhất 
năm tiếng Tưỡi mỗi ngày. để cầu nguyện, thiền quán và học 
tập. Trên tất cả những điều này, tôi cũng nguyện cầu bất cứ 
khi nào tôi có thê trong những thời khắc trống không, hay 
thuận tiện trong ngày; thí dụ, trong bữa ăn và trong khi du 
hành. Trong trường hợp sau cùng, tôi có ba lý do chính để 
làm thế: 


THÁNG BẢY ° 71 
- Trước nhất, nó cống hiễn đối với sự hoàn thành nhiệm 

vụ hăng ngày của tôi; 
- Thứ hai, nó giúp vượt qua một thời gian một cách hữu ích; 


- Thứ ba, nó làm dịu sự sợ hãi! Tôi thấy không có sự phân 
biệt giữa thực tập tôn giáo và cuộc sống hằng ngày. 


LOẶO 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Tám 





THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG MỘT 


Khi chúng ta thực tập, vào lúc đầu, như một căn bản 
chúng ta kiểm soát chính mình, chấm dứt những hành động 
xấu, những điều làm tổn hại những người khác tối đa mà 
chúng ta có thê. Điều này có tính chất bảo vệ. Sau đó, chúng 
ta phát triển những phẩm chất nào đấy, rồi thì như một mục 
tiêu hoạt động, chúng ta nên giúp đỡ những người khác. 


Trong trình độ thứ nhất, đôi khi chúng ta cần sự cô lập; 
tuy thế, sau khi chúng ta có sự vững vàng nào đấy, một năng 
lực nào đấy, chúng ta phải duy trì sự tiếp xúc với xã hội, và 
phục vụ nó trong bất cứ lĩnh vực nào — sức khỏe, học vấn, 
chính trị hay bất cứ điều gì. Để phụng sự, chúng ta phải duy 
trì sự tiếp xúc với xã hội. 


74 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG HAI 


Theo cấp độ của phẩm chất vi tế, ý thức chia làm ba trình 
độ: trạng thái tỉnh thức hay trình độ thô của ý thức; ý thức 
của trạng thái mộng, điều này vi tế hơn; và ý thức trong khi 
ngủ, ngủ say không có mộng, điều này vi tế tĩnh lặng hơn. 


Tương tự như thế, ba tình trạng của sinh, chết và tình 
trạng trung ấm thân . cũng được phát sinh trong dạng thức của 
phẩm chất những cấp độ ý thức vi tế của chúng. Trên căn bản 
của sự tiếp diễn của dòng suối ý thức được phát sinh cho sự 
hiện hữu của tái sinh và hóa thân. 


THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG BA 


Mỗi chúng ta phải định hướng một cung cách sống với sự 
tự tỉnh giác và từ bi yêu thương, hành động tôi đa mà chúng 
ta có thê trong chính niệm và từ bị. Rôi thì, nêu có bât cứ điêu 
chi xảy ra, chúng ta sẽ không có gì đê hôi hận. 

THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG BÓN 


Chúng ta có thê nói về một hiệu quả và một nguyên nhân 
trên cả hai phương diện phiền não và phương diện giải thoát. 
Sự thật về khổ đau và sự thật về nguyên nhân khổ đau là hiệu 
quả và nguyên nhân về phía những thứ mà chúng ta không 
muốn; sự thật về việc chấm dứt khổ đau và sự thật về con 
đường tu tập là hiệu quả và nguyên nhân về phía những thứ 
mà chúng ta mong cầu. 

THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG NĂM 


Ăn chay thì rất đáng khâm phục. Tuy thế, theo đạo Phật, 
không có sự cắm đoán rõ rệt chống lại việc ăn thịt. Điều cắm 
đoán đặc trưng là dùng bất cứ loại thịt nào mà chúng ta đã 
“ơoj-bảo-đặt"” với trì thức, hay ngay cả nghi ngờ, rằng nó đã 
được giết đặc biệt cho chúng ta. 


THÁNG TÁM s 7ã 


THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG SÁU 


Khi tiếp nhận những sự giáo huấn, thật quan trọng để có 
một thái độ đúng đắn. Không phải là thực hành giáo Pháp 
một cách chính đáng để lắng nghe với ý định đạt đến những 
thuận lợi vật chất hay danh tiếng. Cũng không phải mục tiêu 
của chúng ta là để được tái sinh cao hơn trong kiếp tới, cũng 
không phải chúng ta đang nguyện ước cho sự thoát ly sinh 
tử luân hồi cho riêng mình. Tắt cả những thái độ trên chúng 
nên từ bỏ. Thay vì thế, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, hãy 
đề chúng ta lắng. nghe những lời giáo huấn với quyết tâm 
nguyện câu đạt đến trình độ toàn hảo tối thắng. 


THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG BẢY 

Ở Tây Tạng, từ ngữ gia hộ có nghĩa là “chuyển hóa qua 
uy lực hay năng lực”. Tóm lại, ý nghĩa của gia hộ, như một 
kêt quả của kinh nghiệm, là mang đên một sự chuyên hóa 
trong tâm thức một người đê được tôt đẹp hơn. 

THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG TÁM 

Sự thật về khổ đau là những gì chúng ta kinh nghiệm qua 
nhiêu loại. Có ba loại khô đau là: 

¬ Khổ của khổ - điều này liên hệ đến những thứ như nhức 
đâu (khô khô); 

- Khổ của đổi thay - điều này liên hệ đến những cảm giác 
của sự không ngơi nghĩ sau khi được thoải mái (hoại khô); 

- Khổ lan tràn cùng khắp - điều này hoạt động như căn 
bản của hai thứ khô nói trước đây và nó bị không chê bởi 
nghiệp báo cũng như tâm thức phiên não (hành khô). 
THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG CHÍN 


Tiêu chuẩn phân biệt một trường phái Phật giáo là nó 


76 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


chấp nhận bốn giáo lý căn bản, được biết như bốn dấu ấn. 
Đây là: 

I- Tất cả các hiện tượng duyên hợp là vô thường (chư 
hành vô thường). 


2- Tất cả những sự, những vật nhiễm ô là không toại nguyện. 


`. Tất cả những hiện tượng là trống không và không có tự 
thê (chư pháp vô ngầi). 


4- Niết bàn là an bình thật sự (niết bàn tịch tĩnh). 
THÁNG TÁM, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Những hành giả chân chính không bị tác động bởi áp lực 
ngoại tại và những cảm xúc của chính mình; họ tự tại để bảo 
đảm lợi ích tạm thời và căn bản của chính họ và những người 
khác. Họ duy trì sự độc lập, không lo sợ gì cả, và không bao 
giờ kỳ quặc thừa thải với chính mình. Luôn luôn bình an, họ 
thân hữu với tất cả, và mọi thứ họ nói ra là hữu ích. 

Bắt cứ nơi nào chúng ta đi đến, hãy để chúng ta khiêm 
tốn và tránh ồn ào hay hống hách. Hãy để chúng ta không 
làm tổn hại đến cảm giác những người khác hay là nguyên 
nhân làm cho họ hành động một cách tiêu cực. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI MỘT 


Khi những sự việc không xảy ra tốt đẹp cho ai đấy mà 
chúng ta không thích, thì điểm nào để vui sướng? Nó không 
làm cho sự khô đau hiện tại của người ấy tệ hại thêm và ngay 
cả là thế, nó sẽ buồn thế nào ấy rằng chúng đã mong ước một 
việc như thế. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI HAI 


Toàn bộ hệ thống giáo dục (học vấn) của chúng ta ở trong 
tình trạng khủng hoảng. Nó không thê thích nghi. Thực tê, 


THÁNG TÁM s 77 


cơn khủng hoảng này lan rộng đến công nghiệp kỹ nghệ và 
chính trị. Mọi thứ dường như thoát khỏi suy nghĩ của chúng 
ta, và vì lý do đó, vượt khỏi tâm kiêm soát của chúng ta. 
THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI BA 


Dường như đối với chúng tôi, Thượng đề đã ngủ ở nơi 
nào đấy. Chúng tôi đã đùa, như quý vị có thể tưởng tượng, vì 
chúng tôi không thừa nhận một Thượng để tạo hóa. Nhưng 
thật sự rằng nếu Thượng để đã ngủ, thế thì nhiệm vụ của 
chúng ta là phải đánh thức Ngài dậy. Chúng ta có thê đồ 
lỗi tất cả những vấn nạn của chúng ta lên Thượng đề. Cũng 
không phải số mệnh, cũng không phải nghiệp báo, điều ấy là 
định luật của chúng ta về chuỗi xích của nguyên nhân, của 
hành động và hiệu quả. Tất cả những điều này đến từ một 
thái độ dĩ nhiên là nhút nhát. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI BÓN 

Chúng tôi tuyệt đối chống lại án tử hình. Người đi trước 
chúng tôi đã xóa bỏ nó ở Tây Tạng. Ngày nay, chúng tôi 
không ngờ rằng nó tiếp tục trong những quốc: gia rộng lớn 
như Trung Cộng và Ân Độ. Người ta tiếp tục giết người nhân 
danh công lý ở xứ sở của Thánh Gandhi! Ngay chính mảnh 
đất mà đức Phật thuyết giáo! 


Tử hình chỉ là một sự bạo động thuần túy, một sự hoang 
dã bán khai, và là một sự bạo động không cần thiết. Ngay cả 
nguy hiêm, bởi vì nó có thể đưa đến những hành vi bạo động 
khác — như tất cả những điều mà bạo động làm nên. Hình 
phạt tối đa phải nên là chung thân, và là một điều mà không 
có hành động hung ác bạo tàn. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI LĂM 


Thật khó áp đặt công tác kiểm duyệt trong một chế độ 


78 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


dân chủ. Mặc dù chúng ta có thể vẫn thấy chế độ kiêm duyệt 
trong việc làm ở Án Độ, bạo động thật sự và ngay cả dục 
tình rõ rệt được phép trong phim ảnh ở Ấn Độ. Phụ nữ có thê 
phô trương chính họ rất kích thích, như họ làm ở mọi nơi nào 
khác. Tuy thế, cho đến gần đây, đàn ông và đàn bà không bao 
giờ hôn trên môi. Người ta giết nhau, nhưng họ không hôn. 
Và tuy là dễ chịu để hôn hơn là giết! 


Và phim ảnh Ấn Độ, hầu hết chúng ta chứng kiến sự phát 
triển của một câu chuyện tình yêu, nơi gặp gỡ những bạo 
động đối kháng, nhưng vào đoạn cuối những con người với 
tắm lòng tốt được sum họp và tưởng thưởng, trong khi những 
kẻ hung ác bị trừng phạt. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI SÁU 


Trong vòng sinh tử mà chúng ta gọi là luân hồi, từ lần 
này đến lần khác, ở đấy xảy ra hiện tượng gọi là hóa thân. 
Trước hết, hãy đề chúng ta làm một sự phân biệt. Vòng sinh 
tử - luân hồi - chính là điều kiện của tất cả sự sống. Không 
có sự hiện hữu nào thoát khỏi nó, ngoại trừ nó nhập niết bàn. 
Điều kiện này là khổ đau, bởi vì nó bắt buộc chúng ta sống và 
sống nữa, trên những trình độ mà có thể là tệ hại hơn những 
gì chúng ta đã biết. Nếu tái sinh là một sự bắt buộc, thì hóa 
thân là một sự chọn lựa. Nó là một quyền năng trợ lực đến 
những cá nhân xứng đáng nào đấy đề kiểm soát sự sinh trong 
tương lai của họ. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI BẢY 


Tội lỗi, theo một số học giả, là những gì có thể vượt qua. 
Nó không tồn tại trong thuật ngữ của Phật giáo. Với Phật tính 
bản nhiên, tất cả những thứ tiêu cực có thê được tịnh hóa. Tội 
lỗi không tương hợp với tư duy của chúng ta khi chúng ta 
là bộ phận của một hành động nhưng không hoàn toàn chịu 


THÁNG TÁM s 79 


trách nhiệm cho nó. Chúng ta chỉ là một phần của nhân tố 
đóng góp. Tuy thê, trong một sô trường hợp chúng ta phải ăn 
năn, thận trọng lãnh trách nhiệm, có hôi hận và chăng bao 
g1ờ tái phạm lôi lâm ây một lân nữa. 

THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI TÁM 


Nếu chúng ta có tính tự hào, kiêu kỳ, ngạo mạn như một 
kết quả sau một thời gian đài học hỏi và hiểu biết, điều này 
rất bất hạnh. Nếu chúng ta thấy tự hào đối với những người 
chẳng có ý tưởng gì về thực hành giáo pháp, điều ấy có thể 
hiểu được. Tuy thế, nêu những cảm xúc làm ưu phiền, đau 
khổ và tự phụ kiêu căng hiện diện trong những hành giả thực 
hành giáo pháp, nó là một sự xấu hồ lớn đến việc thực hành. 


THÁNG TÁM, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Điều thuận lợi của việc nương tựa vào một vị thầy tinh 
thần là nêu chúng ta từng tích tập một hành động mà nó sẽ là 
tiễn trình đưa chúng ta vào trong một tình trạng tiêu cực hiện 
hữu, kết quả của điều ấy có thể được kinh nghiệm chỉ trong 
đời này trong hình thức của những khổ đau hay khó khăn tối 
thiểu, hay ngay cả kinh nghiệm kết quả trong một giấc mộng 
và qua cách ấy chúng ta có thê tiêu hủy những kết quả tàn 
hoại của những hành động tiêu cực. 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI 


Trong trường hợp về sự chết của một người đã từng dẫn 
thân vào những thực hành không đạo đức, ý thức sẽ bắt đầu 
tan biến từ phần trên của thân thê và rút lui từ tim. Trong 
trường hợp của một người đã từng thực hiện những hành vi 
đạo đức, sự tan biến của hơi nóng bắt đầu từ phần đưới của 
cơ thể và cuối cùng rút lui tại tim. Trong cả hai trường hợp sự 
di chuyển của tâm thức sẽ xảy ra tại trung tâm. 


80 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Một người nên thê nhập, thực hiện sự thực hành tâm linh 
với một động cơ tương tự như động cơ và thái độ của một trẻ 
thơ thâm nhập trong thê thao hay vui chơi. Một đứa trẻ hoàn 
toàn mãi mê trong vui chơi cảm nhận vô cùng hoan hỉ với nó 
và rằng đứa trẻ chăng bao giờ cảm thấy thỏa mãn — đấy nên 
là thái độ tinh thần của chúng ta trong việc tạo nên nỗ lực đối 
với việc thực hành giáo pháp. 

THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Có nhiều cảm xúc phiền não như tự phụ, kiêu ngạo, ganh 
t, thèm khát, tham dục, hẹp hòi, khép kín, mù quáng, v.v... 
nhưng trong tất cả những thứ này, thù hận và giận đữ được 
xem như là những tai họa lớn nhất. Điều kết luận này vì hai 
lý do. Một là thù hận hay giận dữ là tình trạng chướng ngại 
lớn nhất cho một hành giả, người thiết tha nâng cao tính vị 
tha và đạt đến một trái tim tốt, một lòng hảo tâm. Thứ hai, khi 
thù hận hay giận dữ phát sinh, chúng có khả năng tàn phá đạo 
đức và sự tĩnh lặng tâm thức của một người. 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Có thê chỉ cho biết cung cách tâm linh đặc thù đời sống 
một người qua những biểu lộ bên ngoài, như là mặc áo quần 
loại nào đây, có một điện thờ hay bàn thờ trong nhà, thực 
hành trì niệm hay tán tụng. Tuy thế, những thực hành này là 
thứ yếu đối với cung cách đời sống của một hành giả tôn giáo 
bởi vì những hành vi ấy có thể được thực hiện bởi một người 
chất chứa những tình trạng rất tiêu cực trong tâm thức. 

Trái lại, tất cả những đạo đức của tâm thức, những phẩm 
chất tinh thần, là những phẩm chất tâm linh chân thành bởi 
vì tất cả những phẩm chất tinh thần nội tại không thê tồn tại 


THÁNG TÁM s81 


trong một khoảnh khắc đơn độc đồng thời với những cảm 
giác bệnh hoạn hay tình trạng tiêu cực của tâm thức. 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Nhìn vào sự liên hệ giới tính hỗ tương, chúng tôi thấy 
hai loại chính của những mối quan hệ dựa trên sự hấp dẫn 
tính dục. Một hình thức là ước muốn tình dục trong sạch 
trong điều mà động cơ hay sự thúc đây là sự thỏa mãn 
tạm thời, hay một loại hài lòng lập tức. Nhưng nó không 
đáng tin cậy bởi vì cá nhân liên hệ đến mỗi người khác 
không như những con người, nhưng đúng hơn là những 
đối tượng. 


Trong loại thứ hai, hấp dẫn là không là ưu thế vật lý, thân 
thể. Đúng hơn, có một sự tôn trọng và cảm kích bên dưới giá 
trị của người khác, đặt trên sự cảm xúc mà người khác ân 
cần, lịch sự và tế nhị. Vì thế, một người có thể ban đến sự tôn 
trọng và chân giá trị đến cá nhân người khác. 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Trong khi chúng ta sở hữu những sự dễ dàng về tài sản, 
địa vị, học vấn, v.v... thật thiết yếu để có nhân tố kiềm chế 
nội tại liên tục giữ gìn chúng ta trong sự kiểm soát, vì thế 
chúng ta không bị hư đốn vì những thứ tiện nghi này và 
không bao giờ đánh mất tuệ giác căn bản vào trong sự bất mãn 
tự nhiên tiềm ân phía đưới của vòng luân hồi. Viễn tượng chính 
đáng là sử dụng điều này như một sự hỗ trợ trên con đường thực 
tập, và trong hoạt động cho lợi ích của những chúng sinh khác. 


Luôn luôn có sự cần thiết để duy trì cân bằng, không đi 
đến chỗ thái quá, và để có đầy đủ kiến thức để làm thế nào 
tiễn bước theo con đường tu tập một cách tốt nhất và hiệu 
quả nhất. 


82 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 
Có ba loại nỗ lực hoan hỷ vui sướng: 
I- Nỗ lực hoan hỷ giống như áo giáp. 
2-_ Nỗ lực hoan hý trong thu thập đạo đức; 
3-_ Nỗ lực trong hành động vì những người khác. 


Những chướng ngại chính đề phát triển những nỗ lực này 
thì ở những trình độ khác nhau của biêng nhác — sự lười 
biêng chủ yêu của sự chân chừ, và sự lười biêng xuât phát từ 
uê oải và từ cảm giác của sự thâp kém. 

THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Bên cạnh việc thực tập trong trạng thái tỉnh thức, nếu 
chúng ta cũng sử dụng đến ý thức của chúng ta trong khi ngủ 
cho những mục tiêu lành mạnh, thế thì năng lực của sự thực 
hành tâm linh của chúng ta sẽ lớn mạnh hơn lúc nào hết. Trái 
lại, tối thiểu vài giờ mỗi tối sẽ chỉ là một sự lãng phí. Vì thé, 
nếu chúng ta có thể chuyển hóa giấc ngủ của chúng ta vào 
trong những gì đạo đức, điều này thật là lợi ích. Phương pháp 
của Kinh Thừa (S#ayana) là cỗ gắng khi chúng ta đi ngủ 
đề phát triển một trạng thái tinh thần bồ ích, như từ bị, quán 
chiếu về vô thường hay tính không. 


THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Những tạo vật sống trên trái đất này — chúng là nhân loại 
hay động vật — là ở đây đề công hiến, mỗi thứ trong những 
phương thức đặc thù của chúng, đến sự xinh đẹp và thịnh 
vượng của thế ĐIỚI. Nhiều tạo vật đã làm việc khó nhọc một 
cách đơn độc hay hợp lực đề làm cho đời sống chúng ta thoải 
mái. Thực phẩm chúng ta ăn, áo quần chúng ta mặc, không 
phải rơi từ trên bầu trời xuống. Nhiều tạo vật đã lao động để 


THÁNG TÁM s83 


sản xuất chúng. Đấy là tại sao chúng ta nên biết ơn đến tất cả 
những tạo vật của chúng ta. 

Từ bi và tử tế ân cần là những dấu hiệu xác nhận, là tiêu 
chuân, là phâm chât của thành tựu và an lạc hạnh phúc. 
THÁNG TÁM, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Nói chung, chúng tôi tìm thấy nhiều ấn tượng thật về xã 
hội Tây phương. Đặc biệt, chúng tôi khâm phục năng lượng 
và sáng tạo và sự khao khát vì kiên thức của nó. 


Mặt khác, một số việc về cung cách sống của phương 
Tây làm tôi quan tâm. Người ta ở đầy có một khuynh hướng 
để nghĩ về những thuật ngữ của “trắng và đen” và “hoặc, 
hay”, điều ấy lờ đi những sự kiện của liên hệ hỗ tương và 
tính tương đối. 


Giữa hai quan điểm người ta đánh mắt cảnh tượng của 
những vùng xám. Cũng thê, với hàng nghìn anh chị em là 
những người hàng xóm, có rât nhiêu người hiện hữu chỉ có 
thê biêu lộ cảm tính cho những con mèo hay chó của họ. 
THÁNG TÁM, NGÀY BA MƯƠI 


Gia hộ không đủ. Gia hộ phải đến từ bên trong. Không có 
sự nỗ lực của chính chúng ta, sự gia hộ không thê hiện hữu. 
THÁNG TÁM, NGÀY BA MƯƠI MÓT 

Một vị y sĩ tài giỏi chăm sóc đến bệnh nhân của mình một 
cách cá nhân, cho mỗi bệnh nhân một loại thuốc thích hợp 
cần thiết để cứu chữa bệnh trạng đặc thù của bệnh nhân. Xa 
hơn thế, phương pháp và vật chất cho chữa trị sẽ khác biệt 
tùy theo sự phối hợp đặc thù của những trường hợp của thời 
gian và xứ sở. Tuy thế, tất cả những loại thuốc khác nhau 
nhiều và những phương pháp y tế thì giống nhau trong mỗi 


84 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


thứ hướng đến cứu khỏi sự khổ đau tật bệnh của bệnh nhân. 


Cũng cùng một cách như thế, tất cả những giáo huấn và 
những phương pháp của tất cả những tôn giáo được hướng 
tới để giải thoát chúng sinh khỏi những nổi khốn khổ và 
nguyên nhân của đau khổ cùng cống hiến cho họ hạnh phúc 
và nguyên nhân đề tạo hạnh phúc. 


LOẶO: 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Chín 





THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG MỘT 


Nghĩa vụ của con người là để giúp đỡ người khác: đấy là 
sự nhất quán trong những lời giáo huấn của chúng tôi, đấy 
là thông điệp của chúng tôi. Đấy là sự tin tưởng của chính 
chúng tôi. Đối với tôi, vấn đề nền tảng là những quan hệ tốt 
đẹp hơn: những, quan hệ tốt đẹp hơn giữa những COn người 
với nhau — và bất cứ điều gì cống hiến cho việc ấy. 


THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG HAI 


Một câu hỏi ở dưới những kinh nghiệm của chúng ta, cho 
dù chúng ta có nghĩ về nó một cách tận tâm hay không: mục 
tiêu của cuộc sống là gì? Ngay từ thời điểm của sự sinh, mỗi 
con người muốn hạnh phúc an lạc và không muốn khổ đau. 
Không phải những điều kiện xã hội, cũng không phải học 
vấn, cũng không phải những ý thức hệ ảnh hưởng đến điều 


86 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


này. Từ chính cốt lõi của sự tồn tại của chúng ta, chúng ta chỉ 
đơn giản khao khát sự toại ý. Vì thê, thật quan trọng đê khám 
phá điêu gì sẽ mang đên niêm hạnh phúc an lạc lớn nhât. 


THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG BA 


Một giới hạn đến tầm mức của gia đình là khao khát. 
Chúng ta phải để tâm đến sự kiểm soát sinh sản. Điều này 
rất là thiết yêu, để có con cái ít hơn, và những đứa trẻ này 
phải được chăm sóc một cách thích đáng. Bên cạnh học vấn, 
chúng ta phải giới thiệu đến chúng sự tôn trọng vì đời sống 
và giá trị của tác động con người. 


THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG BÓN 


Đề vượt thắng vướng mắc, chúng ta nên thiền quán trên 
sự xấu xí của những gì lôi cuốn, hấp dẫn chúng ta. Thuốc 
giải cho sự tự phụ là thiền quán trên các uân (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức). Hóa giải si mê, chúng ta nên tập trung trên sự 
chuyền động của hơi thở và sự liên hệ hỗ tương (duyên khởi). 

Nguồn sốc của tâm thức rối loạn là, thực tế, sỉ mê vì điều 
mà chúng ta không hiểu bản chất tự nhiên của những sự vật. 
Tâm thức được đặt dưới sự kiểm soát bằng việc tịnh hóa 
những ý tưởng sai lầm của chúng ta về thực tại. 


THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG NĂM 


Có ba hành vi không đạo đức thuộc về thân là sát sinh, 
trộm cắp và tà dâm (thân). 

Bốn hành vi không đạo đức thuộc về lời nói là nói dối, 
nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô nghĩa (khâu: vọng 
ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ). 

Ba hành vi không đạo đức thuộc về tinh thần là tham lam, 
ý định có hại và quan điêm sai lâm (ý: tham, sân, s1). 


THÁNG CHÍN s 87 


THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG SÁU 


Có lẽ trong những tu viện phương Tây có thời giờ nhàn 
rỗi, nhưng bên ngoài, đặc biệt là những thành phó, cuộc sống 
dường như chạy trên những bước vội vã, như một chiếc đồng 
hồ, không bao giờ ngừng cho một khoảnh khắc! Vì thế, nếu 
chúng ta nhìn vào một cộng đồng thành thị, dường như mỗi khía 
cạnh của cuộc sống cá nhân phải là chính xác, chế tạo như một 
định vít mà nó phải đặt đúng vào chính xác một nơi. 

Trong một ý nghĩa nào đấy, chúng ta không có sự kiêm 
soát cuộc sống của chính mình. Đề tồn tại, chúng ta phải theo 
mô thức này và nhịp độ đã được xếp đặt cho chúng ta. 
THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG BẢY 


Như trái đất, nguyện cho tôi hỗ trợ chúng sinh nhiều như 
bầu trời bao la. Và cho đến khi nào họ chưa đạt đến giác ngộ, 
tôi nguyện dâng hiến hoàn toàn chính mình đến sự hạnh phúc 
an lạc của họ. 

THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG TÁM 


Khi người ta giận dữ, họ đánh mất tất cả những cảm xúc 
hạnh phúc an lạc. Ngay cả nếu họ là một người xinh đẹp và 
yên lặng, khuôn mặt họ biến thành tái nhợt và xấu xí. Giận 
dữ làm xáo trộn thân thể cát tường của họ, và làm quấy rầy 
sự yên tâm của họ; nó phá quấy lòng ao ước, và làm họ già 
đi trước tuổi. An lạc, hòa bình và ngơi nghĩ lẫn tránh họ, và 
họ không còn biết cảm kích những người đã giúp đỡ và xứng 
đáng với niềm tin cùng lòng biết ơn của họ. 

THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG CHÍN 


Sống bên lề của ký ức — điều cho phép chúng ta nhớ lại, 
thí dụ, những kinh nghiệm của tuổi thơ — tất cả chúng ta có 
những sự ngắm ngầm tiềm ẩn và vô ý thức mà chúng khởi 


88 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


lên đưới một hoàn cảnh nào đấy và tác động đến phương 
thức phản ứng của tâm thức chúng ta. Những khuynh hướng 
như thế là sản phẩm của những kinh nghiệm mạnh mẽ mới 
gần đây hay trong quá khứ lâu xa, điều đã làm cho chúng ta 
phản ứng một cách vô ý thức mà chúng ta không cần thiết 
nhớ lại những kinh nghiệm ấy. 


Thật khó khăn để giải thích những khuynh hướng này và 
làm thế nào để chúng biểu lộ khác hơn bằng việc nói rằng 
chúng là những dấu vết của những kinh nghiệm quá khứ trên 
tâm thức vi tê. 

THÁNG CHÍN, NGÀY MÒNG MƯỜI 

Sự gia tăng dân số gắn liền rất nhiều với nghèo đói, và lần 
lượt nghẻo đói lan tràn cướp bóc tàn phá trái đât. Khi những 
nhóm người đang đói khát, họ ăn mọi thứ: rau cỏ, côn trùng, 
mọi thứ. Họ cắt hạ cây côi xuông, họ đê lại đât đai khô căn trơ 
trụi. Tât cả những thứ khác xem như tiêu tan. Đó là tại sao trong 
vòng ba mươi năm tới đây những vân đê mà chúng ta gọi là 
“môi trường” sẽ là gay gặt nhât mà nhân loại phải đôi diện. 
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI MỘT 


Vì chúng ta có một lòng từ bị yêu thương tự nhiên trong tâm 
mỗi chúng ta, và lòng từ bi phải tự nó biểu hiện, có thê tốt để 
đánh thức nó. Thí dụ, bạo động làm tốn hại đến một người vô 
tội, có thể làm chúng ta căm phấn, xúc phạm đến luân thường 
đạo lý của chúng ta, và trong những việc như thế giúp chúng 
ta khám phá lòng từ bï yêu thương của chúng ta. Bằng sự bạo 
động vô cùng của nó, truyền hình có thể giữ chúng ta trong một 
trạng thái cảnh giác. Tuy thế, thật rất nguy hiểm nêu bạo động 
đưa chúng ta đến sự đửng dưng. Vì thế, điêm trọng tâm của sự 
giáo huấn của chúng tôi là làm thế nào tiếp cận được sự không 
vướng mắc mà không rơi vào sự đửng dưng. 


THÁNG CHÍN s 89 


THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI HAI 


Một “tinh fự Táy Tạng” thật sự được sinh ra từ một lối 
mòn khó khăn trong chiều dài lịch sử của Tây Tạng. Hàng 
thế kỷ và hàng thế kỷ có thể làm chúng ta quên cảm giác 
Ấy. Những mối quan hệ với thế gian dường như quá kiên 
có, không thể động đến. Thế rồi một việc gì đây không ngờ 
xảy ra và nó gợi lại những mối quan hệ ấy đến một vấn đề, 
một câu hỏi. Chúng ta khám phá một tính hung bạo bất chấp 
đạo lý, sự sử dụng sức mạnh trí mạng, sự yếu kém của chính 
chúng ta. 


Cuối cùng, chúng ta lìa bỏ, ngoại trừ từ một nơi xa xăm, 
chúng ta chẳng bao giờ thấy quê hương chúng ta. Nó bị tàn 
phá, bị chiếm đóng, và tuy thế chúng ta nhận ra rằng nó đã 
không biến mắt, rằng nó tồn tại trong chúng ta, rằng chúng ta 
vẫn cảm thấy tình người Tây Tạng. Rồi thì chúng ta bắt đầu 
tự hỏi, làm người Tây Tạng có ý nghĩa gì? 

THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BA 


Chúng ta sợ chết bởi vì chúng ta không biết ngày cũng 
không biết giờ, bởi vì sự chết có thể đột kích chúng ta thình 
lình bất cứ lúc nào. Bởi vì chúng ta sợ điều gì xảy ra sau sự 
chết, chúng ta sợ tìm thấy chính mình trong một nơi không 
vừa ý, đầy ấp băn khoăn. Nếu chúng ta muốn chết được an 
lành cát tường, chúng ta phải học sống an bình hòa hiếu. 


Kinh nghiệm của sự chết cực kỳ quan trọng, bởi vì tình 
trạng của tâm ta tại thời điểm ấy có thể quyết định phẩm chất 
của sự tái sinh tương lai. Tại thời điểm lâm chung, chúng ta 
có thê điềm đạm tiễn hành một sự nỗ lực đặc biệt. Trong tiễn 
trình của nó, thiền quán có thê tiếp cận một đỉnh cao độc nhất 
vô nhị, như được chứng tỏ bằng sự bảo tỒn, duy trì thân thể 
(của các hóa thân). 


90 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BÓN 


Giống như rỉ sét, nó sinh ra từ chính sắt thép. Giống như 
thê, bao bọc bởi một lớp sắt, thực hiện một hành động mà 
không có thê nghiệm có thê tàn hoại chúng ta bởi nó đặt 
chúng ta vào trong một trạng thái hiện hữu tiêu cực. 

THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI LĂM 


Như những người học sinh, chúng ta trước hết phải quán 
sát và điều nghiên một cách hết lòng. Đừng xem ai đấy như 
một vị thây hay đạo sư cho đến khi chúng ta có một sự tin 
cậy nào đấy về phẩm chất người ấy. Điều này rất quan trọng. 
Ngay cả sau khi â ây, nễu có những việc không lành mạnh xảy 
Ta, chúng ta cÓ quyên tự do chối bỏ họ. Những người học trò 
nên chắc rằng họ không làm hư hỏng vị đạo sư. 


THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI SÁU 


Có ba loại tuệ trí, hay ba trình độ trong sự hiểu biết một 
người. Trình độ thứ nhât là nghe hay học, trình độ ban đâu 
khi chúng ta đọc hay nghe về những gì đây. 


Trình độ thứ hai là, sau khi học hỏi, chúng ta suy tư về 
vấn đề hay chủ đề một cách liên tục, và qua quen thuộc và tư 
duy liên tục, sự hiểu biết của chúng ta trở nên rõ ràng hơn. 
Rồi thì tại thời điểm ấy chúng ta bắt đầu có những cảm nhận 
và kinh nghiệm nào đấy. 

Trình độ thứ ba được gọi là “?uệ frí thu thập được qua 
thiên quán”. Điều này là chúng ta có thê cảm nhận nó khi 
không chỉ hiểu biết có lý trí nhưng cũng qua kinh nghiệm 
thiền quán nội dung chủ đề. 

THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BẢY 


Thật quan trọng để một lĩnh tụ duy trì sự liên hệ với 
những người thường dân. Chính chúng tôi đã từng học vào 


THÁNG CHÍN s 9{ 


tuổi rất trẻ rằng bất cứ ai có nguyện vọng lãnh đạo phải giữ 
môi quan hệ gân gũi với những người bình thường. 
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI TÁM 


Sự phán đoán của chúng ta, ngay cả khi lưu tâm đến 
những vấn đề thông thường, thì thường bị che phủ hay bị 
vẫn đục bởi những cảm xúc của chúng ta. Thí dụ, chúng ta 
thường thấy những hành động của những người thương của 
mình — ngay cả chúng là tai hại — là tuyệt vời, trái lại chúng 
ta phán xét ngay cả những hành động tích cực của một người 
mà mình không thích là khoe khoang, kiêu căng và sai lạc. 


Chúng ta không thê dựa trên những nhận thức của mình; 
thật sự răng chúng ta hiệu lâm nhiêu trường hợp. Nêu đây là 
một sự kiện phô biên, làm thê nào chúng ta có thê vân duy trì 
cứng nhắc răng những nhận thức của chúng ta vê những bậc 
thây tinh thân của chính mình phải là đúng thật? 

THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI CHÍN 

Loài người chúng ta là những động vật xã hội những kẻ lệ 
thuộc sự sông còn của mình trên sự cộng tác và giúp đỡ của 
những người khác. Vì thê, tôt hơn là không hê có một người 
đông hành nào cả, hơn là có một kẻ rât hay gây gô và gây tai 
hại. Chúng ta không bao giờ nương tựa trên một người như 
vậy, mà phải luôn luôn ngờ vực và lo ngại vê người ây. 

Một cách ngược lại, nêu đặc điểm và cá tính của chúng ta 
là như thê mà mọi người xa lánh mình, điêu ây rât buôn. Vì 
thê, một trái tim tử tê ân cân và từ bi yêu thương thật sự là cội 
nguôn của hòa bình và hạnh phúc. 

THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI 


Toàn bộ cuộc đời của chúng có thành công hay không 
tùy thuộc nhiều trên không khí trẻ con cảm nhận xuyên suốt 


92 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


tháng ngày. Trong một gia đình, nơi có yêu thương và từ bị, 
trẻ con sẽ trở nên những con người vui vẻ hơn, thành công 
hơn. Không có yêu thương, có một sự nguy hiểm tác hại hay 
phá hỏng cả cuộc đời chúng. Tác động của con người, vì thế 
là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của trẻ con. 
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Những bộ óc phương Tây hoạt động, chúng làm việc với 
một sự giao dịch lớn, nhưng luôn luôn trong một hiệu quả 
trực tiếp. Trong cách này, tâm thức tự đặt nó trong việc phục 
vụ cho kết quả. Như tất cả những kẻ phục vụ, nó từ bỏ sự độc 
lập của nó. Chúng tôi đang nói về một hình thức khác của đời 
sống tâm linh, tháo vát hơn và sâu sắc hơn, tự tại với sự ám 
thị của mục tiêu phải đạt đến. Trong một phương cách mà bắt 
cứ nơi nào nó đến, sự lắn át phố quát của kỹ thuật đã làm thu 
hẹp đời sống tâm linh. 


THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Nếu chúng ta là loại người luôn luôn nói năng tử tế tốt 
đẹp trước mặt những người khác, nhưng lại nói những điều 
xâu xa thô tục về những người ấy sau lưng họ, dĩ nhiên không 
ai sẽ thích chúng ta. 


THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Không có cách nào để thoát khỏi sự chết, giống như cố 
gắng trốn thoát khi chúng ta bị bao vây bởi bốn ngọn núi vĩ 
đại cao đụng đến trời xanh. Không thể nào trốn khỏi bốn 
ngọn núi sinh, già, bệnh, chết. Tuồi tác tàn phá giới trẻ, bệnh 
tật tàn phá sức khỏe, sự thoái hóa của đời sống tàn phá tất cả 
những phẩm chất tuyệt vời, và sự chết tàn phá sự sống. 


Ngay cả nếu chúng ta là những người chạy đua hết sức 
tuyệt, chúng ta cũng không chạy khỏi sự chêt. Chúng ta 


THÁNG CHÍN s 93 


không thể làm sự chết ngừng lại với sự giàu sang của chúng 
ta, qua sự biêu diễn phép mâu hay sự trì tụng chân ngôn hay 
ngay cả thuôc men của chúng ta. Vì thê, thật thông tuệ đê 
chuân bị cho sự chêt của chúng ta. 

THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Có một hành động chân thành nữ tính trong Phật giáo 
liên hệ đến Thánh Nữ Tara. Theo đuổi sự trau dồi Bồ đề tâm 
của mình, động cơ của một vị Bồ tát, nhìn vào những người 
cố gắng đến sự tỉnh thức trọn vẹn, toàn giác, và thấy răng 
có quá ít người đạt đến Phật quả là nữ nhân. Thế là, ngài 
Tara phát nguyện, “con xin phát triển Bồ đề tâm như một nữ 
nhân. Cho tất cả những đời sống trên con đường giác ngộ, 
con nguyện sẽ được sinh ra như một nữ nhân, và trong đời 
sống cuối cùng khi con đạt đến Phật quả con cũng sẽ là một 
nữ nhân”. 


THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 

Bắt cứ điều gì mâu thuẫn với kinh nghiệm và luận lý nên 
được từ bỏ. 
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Ấn dụ của ánh sáng là một hình tượng quen thuộc trong 
hầu hết tắt cả những truyền thống tôn giáo. Trong kinh điển 
Phật giáo, ánh sáng liên hệ với tuệ trí và tri thức; bóng tối 
liên kết với vô minh và sự thiếu hiểu biết. 

Điều này liên hệ đến hai khía cạnh của con đường tu tập. 
Có khía cạnh của phương pháp, điều này bao gồm những sự 
thực tập như từ bị và bao dung, và khía cạnh tuệ trí hay tri 
thức, sự thấu hiểu sâu sắc về tự nhiên của thực tại. 


Nó là khía cạnh của tri thức hay tuệ trí của con đường tu 
tập, đây chính là thuôc giải độc thật sự đê xóa tan vô minh. 


94 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Chúng ta không nhìn nhận một cá nhân như là một người 
có uy tín, đáng kính ngưỡng đơn giản trên căn bản tiếng tăm, 
địa VỊ, quyền lực, sắc đẹp, giàu sang, v.v... của họ, nhưng 
đúng hơn bởi vì chúng ta thấy những vấn đề họ nói liên hệ 
đến những lãnh vực chuyên môn của họ một cách thành thạo, 
đáng thuyết phục và đáng tin cậy. 


Tóm lại, chúng ta không xem một NGƯỜI như là có thâm 
quyền một cách tổng quát trên một vấn đề một cách đơn 
giản bằng sự tôn trọng bên ngoài và khâm phục họ như một 
người như vậy. Tương tự thế, khi chúng ta kính ngưỡng đức 
Phật như một người có thẩm quyền, như một vị đạo sư đáng 
tin cậy, chúng ta làm như thế trên căn bản có thâm tra và thê 
nghiệm những điều Ngài dạy bảo, Bốn Chân Lý Cao Quý. 
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Chúng tôi đang nói chuyện với quý vị và quý vị đang 
nghe chúng tôi. Chúng ta thường ở dưới một ấn tượng rằng 
có một người nói, một thính chúng và có âm thanh của những 
ngôn từ được nói ra, nhưng trong căn bản chân thật, nếu 
chúng tôi tìm trong, chính mình chúng tôi sẽ không thấy 
những ngôn từ, và nếu quý vị tìm trong chính quý VỊ, QUÝ VỊ 
sẽ không tìm thấy chúng -— tất cả chúng trống rỗng như một 
khoảng không gian. Tuy nhiên, chúng không phải không tồn 
tại một cách hoàn toàn. Chúng phải hiện diện, vì chúng ta có 
thê cảm nhận chúng. 


Những øì chúng tôi đang nói được quý vị nghe, và đến 
lượt quý vị đang suy nghĩ về đề tài. Lời nói của chúng tôi 
đang phát sinh một số ảnh hưởng, tuy vậy, nếu chúng ta tìm 
kiếm thì chúng ta không thể thấy chúng. Đây là huyền bí liên 
hệ đến tự nhiên nhị nguyên của thực tế. 


THÁNG CHÍN s 95 


THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Chúng tôi thấy rằng tiến hành một bài thuyết giảng căn 
cứ trên kinh luận là một phương thức tốt để cho thấy rằng 
tôn giáo có nhiều điều để nói với chúng ta, chẳng kể chúng 
ta nhận ra hoàn cảnh của mình như thế nào. Tuy thế, tốt hơn 
là chúng tôi nói về những gì bây giờ hơn là những gì chúng 
tôi đã từng lúc mới ban đầu. Những ngày đó, chúng tôi thiếu 
sự tự tin, mặc dù có sự cải thiện mỗi lần chúng tôi nói trước 
công chúng. Cũng thế, như mỗi vị thầy thường làm, chúng 
tôi thấy rằng không có hơn sự giảng dạy đề hỗ trợ cho chính 
mình học hỏi. 


THÁNG CHÍN, NGÀY BA MƯƠI 


Kinh nghiệm của chúng ta được căn cứ trên năm yếu tố 
bên trong và năm yếu tố bên ngoài. Khi chúng ta thiền quán, 
kinh nghiệm thẩm thấu sâu sắc đủ đề chúng ta kiểm soát năm 
yếu tố bên trong, rồi thì có khả năng để kiểm soát năm yếu 
tố bên ngoài. 

Mặc dù không gian dường như trống rồng, một khi chúng 
ta phát triển những, khả năng tiềm tàng, chúng ta có thể kiểm 
soát nó. Khi điều ấy xảy ra, chúng ta có thể nhìn thấu qua 
những vật đặc cứng và bước trên khoảng không giỗng như 
là nó đặc cứng. 


xkk 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Mười 





THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG MỘT 


Loài người và xã hội là lệ thuộc hỗ tương, hay tương tức 
tương nhập, vì thế phẩm chất của thái độ con người như một 
cá nhân và như một người tham dự trong xã hội của người ấy 
là không thể tách rời. Những sự sửa chữa lỗi lầm trong quá 
khứ để làm giảm đi tình trạng phiền muộn và những thái độ 
rối loạn chức năng của thế giới xã hội chúng ta để xây dựng 
một xã hội công bằng và bình đăng hơn. 


Những thê chế và những tổ chức đã được thành lập với 
hiển chương về những lý tưởng cao quý chiến đấu chống lại 
những vấn nạn xã hội này. Vì tất cả những ý định và mục 
tiêu, sự khách quan đáng được ca ngợi; nhưng thật bất hạnh 
rằng những ý tưởng tốt đẹp căn bản đã bị đánh bại bởi sự vị 
kỷ cô hữu của con người. 


98 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG HAI 


Một khía cạnh của Phật giáo Tây Tạng có thể làm cho 
những nhà khoa học thích thú là mối liên hệ giữa những yếu 
tố cơ thể vật lý và hệ thần kinh, đặc biệt trong mối quan hệ 
giữa những yếu tổ trong não bộ và ý thức. 


Liên hệ ở đây là những sự thay đối trong ý thức, trạng 
thái hạnh phúc hay không hạnh phúc của tâm v.v..., loại ảnh 
hưởng mà chúng có trên những yêu tố trong não bộ, và hậu 
quả ảnh hưởng mà nó có trên thân thể. Thí dụ, những bệnh 
hoạn về thân thể, được cải thiện hay tệ hại hơn tùy theo tình 
trạng của tâm thức. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG BA 


Tất cả nước và sông của những vùng đất và xứ sở khác 
nhau có điểm gặp gỡ cuối cùng ở đại dương. Cũng thế, những 
quan điểm khác nhau trong xã hội, những lý thuyết đa dạng 
của kinh tế, và những phương tiện đề họ đạt đến tự nó lợi ích 
cho nhân loại. 


Không có điểm nào ấp ủ sự chia rẽ tạo nên mối tranh luận 
trong những tư tưởng khác nhau. Không có kết quả tích cực nào 
được tích tập từ những sự cô gắng thay đổi tất cả những con 
người với tính khí và sở thích khác nhau thành một hệ tư tưởng 
thông thường và một thái độ kiêu mẫu nào đấy. Điều này có thể 
thấy một cách rõ ràng từ lịch sử đương thời cả Tây và Đông. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG BÓN 

Làm những nỗ lực xem xét đến tất cả những tình trạng và 
náo động bắt lợi như tạm thời. Như sóng lăn tăn trong một hồ 
nước, chúng đến và rồi biến đi liền. Xa hơn khi đời sống chúng 
ta bị điều kiện hóa bởi nghiệp báo, chúng được truyền cho đặc 


THÁNG MƯỜI s 99 


tính bởi sự luân hồi vô tận của những vấn đề. Một vấn đề xuất 
hiện và qua đi, và liên khi ây một vân đê khác lại băt đâu. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG NĂM 


Đức Phật dạy rằng “Này các vị tỳ kheo và những người 
thông tuệ, giống như những người thợ kim hoàn sẽ thử vàng 
bằng sự đốt cháy, cắt gọt và ma sát nó; cũng thế, các ngươi 
phải thử nghiệm những lời nói của ta và chấp nhận chúng 
chứ không chỉ vì tôn trọng ta.” 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG SÁU 


Những cha mẹ thông tuệ, không có bắt cứ sự giận đữ nào, 
đôi khi có thê quát măng hay. ngay cả trừng phạt con cái họ. 
Điều này là có thể, nhưng nếu chúng ta thật sự giận dữ và 
đánh đập con cái quá độ, thế thì chúng ta sẽ hối hận về sau. 
Tuy nhiên, với một động cơ tốt lành vì lợi ích của con cái, 
chúng ta có thê biểu lộ một hành động thích đáng nào đấy mà 
con cái chúng ta cần có ngay thời điểm ấy. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG BẢY 


Ngu si, kiêu ngạo và bướng bĩnh của những cá nhân nào đấy, 
cho dù xu hướng của họ là tốt đẹp hay xấu xa, thì chúng đã là 
gốc rễ của tất cả những thảm họa trong quá khứ của họ. Những 
danh xưng đặc thù của những bạo chúa tàn nhẫn gây cảm giác 
sợ hải, kinh tởm và thù ghét. Vì thế, ít hay nhiều, người ta thích 
chúng ta như thế nào tùy thuộc một cách tự nhiên vào không 
gian mà chúng ta nghĩ về những điều tốt lành của họ. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG TÁM 


Lưu vong đã giúp chúng tôi. Tại một thời điểm nào đấy, 
khi chúng ta thật sự chạm trán một thảm họa thật sự - điều có 
thể xảy ra cho bắt cứ ai trong chúng ta - chúng ta có thê phản 
ứng trong hai cách. Một cách rõ ràng, chúng ta có thê mất 


100 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


đi niềm hy vọng, buông trôi mình vào trong ương hèn, trong 
rượu chè, ma túy, và sự buồn rầu không dứt. Hay khác hơn, 
chúng ta có thể tự đánh thức mình, khám phá trong chính 
mình một năng lực ân chứa trong ấy, và hành động với sự 
trong sáng hơn, mạnh mẽ hơn. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG CHÍN 


Sự trống rỗng, tính không, trong bốn nền tảng mà Phật giáo 
đề cập đến (ba điều khác là vô thường, tương duyên và khổ đau) 
chắc chắn là sự huyền bí nhất và khó năm bắt nhất. Tòa nhà 
mênh mông của kinh nghiệm và tư tưởng là gì mà cuối cùng chỉ 
mở ra trên sự vắng mặt của bản chất? Nền tảng của ngôi nhà to 
lớn ấy và của tâm thức ấy là gì để nó được xây dựng nên? 


Nếu sự trống rỗng là thực tại duy nhất không phải vọng 
tưởng, thì ai thoát khỏi lưới của tất cả huyễn hóa? Ai đã dệt 
nên lưới này? Người ta có thể sống qua một sự trống rỗng 
chói chang không ồn định chứ? Chúng ta có thê tưởng tượng 
một giấc mơ không có người mơ chứ? Sự trống rồng là một 
khái niệm khoa học. Chúng ta thì trỗng rồng; vì thế, cũng có 
thể nói, điều sáng tác nên chúng ta là trống rỗng. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Một vấn đề khác rất thân thiết đến quan kiến thấu triệt 
của chúng tôi về tương lai là sự giải trừ quân bị toàn cầu. 
Điều này nghe có thê như quá lý tưởng đối với nhiều người. 
Chúng tôi tỉnh thức rằng thực thi điều này đòi hỏi một sự tiếp 
cận từng bước một sẽ hình thành một tiến trình suy nghĩ trở 
lại trong chính sách và trong giáo dục công cộng. 

Bước đầu tiên hướng đến mục tiêu này là một sự cấm chỉ 
buôn bán vũ khí và mở rộng, khu vực phi quân sự trong tất 
cả mọi phần của thế giới. Tiến trình gần đây, biểu hiện một 


THÁNG MƯỜI s 101 


sự bắt đầu đáng khích lệ và đầy ý nghĩa trong việc tháo gỡ 
những kho vũ khí nguyên tử và cầm chỉ thử nghiệm hạt nhân. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI MỘT 


Trong trường hợp của một đứa bé, đứa bé phải lớn lên thành 
một người tráng niên khỏe mạnh, nhưng sự trưởng thành phải 
Xảy ra với lối mòn thời gian. Nó không thê Xây ra qua một đêm. 
Giống như sự chuyền hóa tâm thức cũng cần có thời gian. Ngày 
nay ở nhiều nơi, bằng sự sử dụng những loại thuốc tiêm nào đấy, 
chim, bò và heo lớn lên bất ngờ. Rồi thì chúng bị giết và bán 
đi. Sự thực hành tiêu cực này cũng có một ảnh hưởng trên con 
nĐƯỜI. Thế thì, khi chúng ta nói về sự thực hành tâm linh, chúng 
ta không thể tiêm vào những phẩm chất nào đấy và rồi đột nhiên 
chuyền hóa tâm thức. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI HAI 


Trong sự khởi đầu của việc thực hành Phật giáo, khả 
năng chúng ta để phụng sự người khác là giới hạn. Sự nhấn 
mạnh là trên sự chửa trị chính chúng ta, chuyên hóa những 
tâm thức và những trái tim của chúng ta. Nhưng khi tiếp 
tục, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và tăng cường khả năng 
phụng sự người khác. Nhưng cho đến lúc ấy, chúng ta có thể 
bị áp đảo bởi khô đau và khó khăn của người khác. Chúng 
ta có thê trở nên kiệt sức và không thê phụng sự người khác, 
không chú ý đến chính mình, có kết quả như vậy. Đấy là tự 
nhiên đê cảm thấy. một sự gIỚI hạn nào đấy với cả hai phía, 
và chúng ta chỉ chấp nhận điều ấy. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI BA 


Khi chúng ta đang trong tình trạng hướng đến thù ghét, 
ngay cả một người bạn thân xuất hiện cũng “lãnh đạm” thế 
nào ây, băng giá và xa lạ, hay thật quấy rầy. Nếu chúng ta 
chứa chấp những tư tưởng thù ghét, nó sẽ tàn phá sức khỏe 


102 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


chúng ta. Ngay cả nếu chúng ta có những vật sở hữu tuyệt 
VỜI, trong khoảnh khắc của giận đữ, người ta cảm thấy giống 
như muôn quãng hay đập vỡ chúng đi. Thế thì không có gì 
bảo đảm rằng chỉ giàu sang đơn thuần có thể cho chúng ta 
vui sướng hay đầy đủ những gì chúng ta tìm kiếm. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI BÓN 


Trong thời đức Phật, có một vị vua phạm một tội ghê gớm là 
sát hại bố ông ta. Nhưng bị tội lỗi ấy bao phủ, ông ta hoàn toàn 
đau khổ và ưu phiền. Khi đức Phật viếng thăm, ông ta tuyên bố 
rằng bố mẹ đã bị giết, nhưng ý Ngài không phải thật như thế. 
Đức Phật đã dùng bố mẹ như một loại ân dụ về tham ái cùng 
vướng mắc và chính chúng đã đưa đến luân hồi. 

Bởi vì nghiệp báo và tham ái phối hợp để tạo thành tái 
sinh, trong một ý nghĩa nào đấy, chúng giống như bố mẹ. Vì 
thế, Ngài nói rằng nghiệp báo và tham ái phải được trừ bỏ. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI LĂM 


Khi chúng ta thiền quán tỉnh thức về thân thể, quán chiếu 
trên những nhân tố mà từ đấy hình thành nên thân thể, và 
thê nghiệm về nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên), rồi 
thì chúng ta cũng sẽ thấy sự bắt tịnh của thân thể. Thể thì từ 
nhận thức ấy, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả những ai đường 
như thành công trong những hình thức thế gian thì không 
thực sự là những đối tượng xứng đáng để ganh tị; họ vẫn 
trong vòng ràng buộc của khổ đau và không thỏa mãn. 


Càng thành công và thụ hưởng những hình thức thế gian, 
thì càng phức tạp hơn bởi những tâm lý được hình thành qua 
những điều ấy, bởi vì có một sự liên hệ phức tạp của hy vọng 
và sợ hãi, cảm giác và ức chế. 


THÁNG MƯỜI s 103 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI SÁU 


Những hành vi tiêu cực có khả năng để gia tăng, trái lại 
những hành động tích cực có thê bị phá hoại bởi nhiêu tình 
huông đôi nghịch. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI BẢY 


Không thể có hạnh phúc an lạc và hòa bình an ổn trong 
khi ai đây ở dưới một sự lĩnh đạo của một người rât tiêu cực. 
Vì thê, phản chiêu trên sự kiện răng chúng ta đang dưới sự 
thông trị của vô minh sĩ ám; ám tôi sĩ mê như một vị vua 
bạo ngược, và giận dữ cùng vướng mặc như những cận thân. 
Chúng ta sống dưới sự chuyên quyên và ảnh hưởng của vô 
minh ngu tối, thái độ vướng mặc ngã chấp, cũng như thái độ 
yêu mến tự ngã — những nhân tố mà tất cả chư Thánh Hiên, 
Phật và Bô Tát đôi xử như những kẻ thù thật sự. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI TÁM 

Có nhiều loại nhẫn nại: 

__1- Nhẫn nại hiện hữu một cách dửng dưng (thờ ơ) đến sự 
tôn hại mà kẻ khác giáng xuông. 

2- Nhẫn nại chấp nhận gian khô một cách tự nguyện. 

3- Nhẫn nại phát triển qua lý trí với sự thuyết phục của 
giáo Pháp. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY MƯỜI CHÍN 

Chỉ có một cảm giác tự phát về cảm thông với người khác 
mới có thê thật sự làm nguôn cảm hứng đê chúng ta hành 
động vì sự lợi ích của họ. Tuy nhiên, từ bi yêu thương không 
hưng khởi một cách máy móc. Một cảm giác chân thành như 
thê phải lớn lên từ từ, phát triên trong môi cá nhân, căn cứ 
trên sự thuyêt phục bởi những giá trị của nó. Tiêp nhận một 


104 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


thái độ ân cần tử tế vì thế trở thành một vẫn đề cá nhân. Mỗi 
chúng ta cư xử thê nào trong đời sông hàng ngày, cuôi cùng, 
đây là sự trắc nghiệm thực sự của từ bi yêu thương. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI 


Chúng tôi cảm thấy rằng có một sự khác nhau giữa những 
xung đột tỉnh thần mà chúng ta cảm nhận, và những cảm xúc 
mà chúng khiến cho phát khởi — giận dữ, thù địch, v.v.. . Nếu 
chúng ta không thể biểu lộ những sự xung đột tinh thần mà 
chúng ta có, thế thì vào những lúc sau này trong cuộc đời khi 
chúng ta có khả năng biểu lộ những xung đột tỉnh thần chúng 
phối hợp với thù địch và giận dữ một cách tự động. Do vậy, 
thật quan trọng đề bày tỏ sự khổ đau của mình, không phải 
là sự thù địch quá mức, mà tốt hơn là biểu hiện sự đau khổ. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Khi đối điện với những lĩnh vực mà chúng ta không 
hiểu biết rõ ràng, sự cảnh giác phải được duy trì mọi lúc. 
Dĩ nhiên, điều này là phạm vi mà khoa học có thể hỗ trợ. 
Chúng ta xem những thứ như là huyền bí chỉ khi chúng ta 
không thể hiểu chúng. 


Chúng tôi nhận thấy rằng có những kết quả của những 
yêu cầu phụ thuộc trên những thí nghiệm đề đạt được chúng. 
Tuy thế, không tìm thấy điều gì đấy không có nghĩa là chúng 
không hiện hữu. Điều ấy chỉ chứng tỏ rằng thí nghiệm không 
thể tìm thấy chúng. Thật cũng quan trọng để giữ trong tâm 
thức những sự hạn chế á áp đặt bởi chính tự nhiên. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI HAI 

Nếu bất cứ người hiểu biết suy nghĩ sâu xa, người ấy sẽ 
tôn trọng công lý. Có một sự biÊt ơn và tôn trọng công lý 
trong thân thê con người. Trong trẻ con, chúng ta thây điêu 


THÁNG MƯỜI s 105 


gì là đặc tính tự nhiên của con người. Nhưng như những 
người trưởng thành, đã sản sinh trong họ rất nhiều điều kiện 
và thái độ sai lầm. Chúng tôi thường cảm thấy rằng có nhiều 
tính trung trực hơn trong một đứa bé con và chúng tôi cũng 
thấy nhiều lý do tin tưởng vào tính can đảm và tính tự nhiên 
Của COn người. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI BA 

Những gì tái sinh chính là thói quen của chúng ta. Giác ngộ 
là chấm dứt sự luân hồi, điều này có nghĩa là một sự hoàn toàn 
không dính mắc hay không nhận dạng với tất cả những tư tưởng, 
cảm xúc, nhận thức, cảm giác thân thể và ý tưởng. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 
Chúng ta nói về ba loại tin tưởng khác nhau. 


I- Thứ nhất là trong hình thức của sự cảm phục mà chúng 
ta có đôi với một người đặc biệt nào đây hay một trạng thái 
hiện hữu đặc thù. 

2- Thứ hai là đức tin có chí lớn. Có ý nghĩa của sự thi 
đua, chúng ta mong mỏi đạt đên trạng thái hiện hữu nào đây. 


3- Thứ ba là loại đức tin của sức thuyết phục. 
THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Như một người đang được huấn luyện tâm linh (thực tập 
sinh tâm linh), chúng ta phải được chuẩn bị sẵn sảng để chịu 
đựng gian khổ (thử thách) liên hệ trong một mục tiêu tâm 
linh chân thành và được quyết định đề thê hiện nỗ lực và ý 
chí của chúng ta. Chúng ta phải tham dự những chướng ngại 
phức tạp mà chúng ta hướng đến đề tiễn theo con đường và 
hiểu rằng chìa khóa đến sự thực hành thành công là không 
bao giờ đánh mắt sự quả quyết của mình. Sự cương quyết 
như thế là rất quan trọng. 


106 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Câu chuyện về cuộc đời đức Phật là câu chuyện của ai 
đây đạt đên toàn giác qua hành vi khó nhọc và sự tận lực 
không dao động. 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Nếu mọi người ở khắp mọi nơi không được phép có gắng 
cho an lạc hạnh phúc mà họ muốn một cách tự nhiên theo bản 
năng, thế thì họ sẽ không hài lòng và sẽ làm những vấn nạn cho 
mọi người. Ngoại trừ chúng ta có thê tạo nên một không khí 
chân thành hợp tác — sự hợp tác không thê đạt được bởi sự đe 
dọa hay áp lực mà bằng sự hiểu biết thành tâm — cuộc sống sẽ 
trở nên khó khăn hơn mãi mãi. Nếu chúng ta có thê làm người 
ta hài lòng bằng một trình độ của trái tim, hòa bình sẽ tiếp theo 
đấy. Không có căn bản của sự cùng tôn tại, nêu những hình thức 
của xã hội, chính trị và văn hóa không ai ưa thích tiếp tục bị áp 
đặt lên con người, hòa bình sẽ trở nên khó khăn. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Trộm cắp tốn hại tài sản cùng lợi ích của người khác, và 
quấy rầy sự yên bình và an lạc hạnh phúc của họ. Khi một ngôi 
nhà được dựng lên, một bình phong xấu xí và những song sắt 
được đặt lên cửa số đề bảo vệ bên trong khỏi những tên trộm. 
Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cảnh tượng những song sắt, tắm 
bình phong ấy, làm chúng ta không thoải mái và cướp mất một 
số sự bình an và hạnh phúc của chúng ta không? 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Bằng việc duy trì sự tỉnh thức sắc bén của chức năng tôn 
giáo như được tuyên bố trong hiện thực của tất cả những lời 
Phật dạy, chúng ta có thê thoát khỏi lỗi lầm tai hại của óc phân 
biệt môn phái và đảng phái, và chúng ta có thể tránh lỗi lầm 
trọng đại đánh ngã bên cạnh bất cứ giáo huấn nào của tôn giáo. 


THÁNG MƯỜI s 107 


THÁNG MƯỜI, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Nếu có tình yêu thương, thì hy vọng có những gia đình 
thật sự, tình anh chị em thật sự, sự bình thản thật sự, và hòa 
bình thật sự. Nếu tình yêu thương trong tâm bị đánh mắt, nếu 
chúng ta tiếp tục thấy những chúng sinh khác như kẻ thù, thế 
thì chăng kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức hay học vấn, 
chăng kế bao nhiêu chương trình vật chất được làm, thì chỉ 
có khô đau và rối bời tiếp theo đấy. 


Con người sẽ tiếp tục lừa dối và áp chế lẫn nhau. Một 
cách căn bản, mọi người hiện hữu trong chính sự tự nhiên 
của khổ đau, vì thế ngược đãi và lạm dụng người khác là vô 
ích. Nền tảng của tất cả sự thực tập tâm linh là yêu thương. 
Thực hành điều này một cách tốt đẹp là yêu cầu duy nhất của 
chúng tôi. 

THÁNG MƯỜI, NGÀY BA MƯƠI 

Khi ngày đường như dài, lười biếng ngồi lê đôi mách làm 
ngày của chúng ta dường như ngắn hơn. Nhưng nó là một 
trong những cách tệ hại nhất mà chúng ta lãng phí thời gian 
của mình. Việc may Vá sẽ không thê hoàn thành, nêu một 
người thợ may chỉ cầm cây kim trên tay và rồi tiếp tục nói 
chuyện với những khách hàng. Bên cạnh đấy, cây kim có thể 
châm vào ngón tay người thợ may. Tóm lại, tán gâu vô nghĩa 
sẽ ngăn cản chúng ta làm bắt cứ việc gì. 


THÁNG MƯỜI, BA MƯƠI MÓT 


Chúng ta tránh con đường của quyền lực thế tục, vì năng 
lực chữa trị của tâm linh đi theo con đường của tâm linh một 
cách tự nhiên; nó tồn tại không trong viên đá của một tòa 
nhà, cũng không ở trong vàng của những hình tượng, cũng 
không trong bạc của những áo quân thời trang, cũng không 
ngay cả trong giấy tờ kinh thánh, mà trong bản chất không 


108 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


nói lên được của tâm thức và trong tim của con người. Chúng 
ta tự do để đi theo mệnh lệnh của nó như dự kiến của những 
bậc thầy khả kính — để làm thăng hoa khuynh hướng tự nhiên 
của trái tim chúng ta và tịnh hóa tư tưởng của chúng ta. 


Qua những thực hành thật sự trong đời sông hằng ngày, 
con người hoàn thành đây đủ một cách tuyệt hảo mục tiêu 
của tât cả những tôn giáo, cho dù người ta đặt tên nó là gì. 


LOẶO 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Mười Một 





THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG MỘT 


Bất chấp chủng tộc, tín ngưỡng, ý thức hệ, tập đoàn chính 
trị (Tây và Đông), hay khu vực kinh tế (Nam và Bắc), khía cạnh 
quan trọng và căn bản nhất của tắt cả mọi người là sự chia sẻ 
tình nhân loại của họ - thực tế là mỗi người, già, trẻ, giàu, nghẻo, 
học vấn, không học vẫn, nam hay nữ, là một con người. 


Sự chia sẻ tình nhân loại này là sự chia sẻ nguyện vọng đạt 
đến hạnh phúc và tránh khổ đau cũng như quyền căn bản để 
mang đến những điều quan trọng chính yếu. 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG HAI 


Dù cho bất cứ nơi đâu, sự áp bức không bao giờ thành 
công trong việc ngăn chặn khát vọng vĩnh cửu của con người. 
Được sông như một người tự do, tự do suy nghĩ những tư tưởng 


110 * CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


của chính họ, tự do để hành động khi họ cảm thấy tốt nhất cho 
những lợi ích thông thường và sông như một con người, không 
phải như những người máy hay những kẻ nô lệ. 


Ngay cả, nếu người Trung Cộng chăng để lại gì ngoài tro 
tàn trên mảnh đất thiêng liêng của chúng tôi, Tây Tạng sẽ 
vươn lên từ đống tro tàn đó như một đất nước tự do, nó cần 
một thời gian dài để làm như thế. Không một mãnh lực đề 
quốc nào đã thành công trong việc đè nén những người khác 
trong sự chinh phục thuộc địa lâu dài. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG BA 


Điều khó xảy ra nhất là chúng ta có thể mang lấy khổ đau 
của người khác và trao hạnh phúc của chúng ta cho họ một 
cách thật sự. Khi sự chuyền đổi như thế giữa con người thật 
sự xảy ra, nó là kết quả của một nghiệp báo rất mạnh không 
gián đoạn liên hệ từ quá khứ. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG BÓN 


Sự thực hành giá trị đạo đức, có nghĩa là giữ gìn ba cánh 
cửa của thân thể, nói năng, và tâm ý khỏi sự đam mê trong 
những hành động không lành mạnh, trang bị chúng ta với 
tỉnh thức và hiểu biết. Vì thế, đạo đức là nền tảng của con 
đường Phật giáo. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG NĂM 


Khuynh hướng của chúng ta không nên bị làm hư bởi tắm 
mối bận tâm thế gian: được hay mất, vui hay khổ, khen ngợi 
hay chỉ trích, và danh dự hay ô nhục. (Bát phong: lợi suy, hủy 
dự, xưng cơ, khổ lạc). 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG SÁU 


Không gì quan trọng hơn việc gìn giữ tâm ý. Hãy đề chúng 
ta liên tục quan sát con voi hoang của tâm thức, kiêm chê nó 


THÁNG MƯỜI MỘT s II1I 


với tỉnh thức và cảnh giác. Đây là điều mà chúng ta có thê tránh 
bị ảnh hưởng bởi những điều kiện ngoại tại khác nhau. Nhưng 
ngay cả trong sự rút lui vào trong một nơi ấn dật hẻo lánh, nếu 
tâm thức không được giữ gìn dưới sự kiểm soát, nó sẽ rong ruỗi 
khắp mọi nơi. Ngay cả khi hoàn toàn đơn độc, chúng ta có một 
khối lượng không lồ những cảm xúc tiêu cực. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG BẢY 


Chúng ta đã từng và sẽ tiếp tục đi qua những khổ đau vô tận 
mà không nhận được bất cứ lợi ích nào từ nó. Bây giỜ chúng 
ta nguyện ước là tâm hồn tốt đẹp, chúng ta nên có găng không 
giận đữ khi những người khác lăng mạ chúng ta. Nhẫn nại có 
thể không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tập trung đáng kể. Nhưng kết 
quả chúng ta đạt được bằng sự chịu đựng những khó khăn này 
sẽ là siêu phàm. Đây là điều đáng đề vui mừng! 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG TÁM 


Công kích là một phần mật thiết của chính chúng ta. Đấy 
là tại sao chúng ta phải đấu tranh. Con người lớn lên trong 
một môi trường hoàn toàn bất bạo động đã xoay xở để trở 
thành những tên đồ tế kinh khiếp nhất. Điều này chứng tỏ 
rằng sự gây hắn điên rồ tiếp tục sinh sống trong những chiều 
sâu bên trong chúng ta. Nhưng tính tự nhiên chân thật của 
chúng ta là tĩnh lặng. 


Tất cả chúng ta biết rằng tâm thức con người là khích 
động, đối tượng lay động kinh khiếp. Nhưng sự khích động 
này không là năng lực vượt trội nhất. Có thê và cần thiết đề 
khắc phục nó. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG CHÍN 
Tâm có thể thấy tâm chứ? Chúng ta phải trả lời có và không. 


Không bởi vì tâm không thê là một chủ thê và đối tượng 


112 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


cùng một lúc. Tâm can thiệp vào, cho dù nó muốn hay không, 
cho dù nó biết hay không, trong mọi trường hợp nó quán sát; 
và với tất cả lý do hơn khi nó là một câu hỏi cho chính nó. 
Nhưng tâm không thê thấy chính nó một cách hoàn toản. 
Tuy nhiên, khí cụ để tịnh hóa tâm là chính tự tâm. Tâm là kẻ 
sáng tạo chính nó, tại mọi thời điểm. Vì thế, trách nhiệm của 
nó là điều cần thiết. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Khao khát cho sự tồn tại vĩnh cửu bởi vì chúng ta yêu 
mến chính mình, cung ứng cho đời sống hằng ngày chúng ta 
là hạnh phúc an lạc. Nhưng nếu nó là khổ nạn, rồi thì chúng 
ta muốn thu ngắn đời sống lại. 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI MỘT 


Chúng tôi tin tưởng rằng đề đối mặt với sự thử thách của 
thế kỷ tới, tất cả nhân loại sẽ phải phát triển một nhận thức 
lớn hơn về trách nhiệm toàn cầu. Mỗi chúng ta phải học hỏi 
để hành động không phải chỉ cho riêng mình, gia đình mình, 
xứ sở mình, mà vì lợi ích của toàn thê nhân loại. 


Thật quá lỗi thời để nghĩ trong những hình thức của quốc 
gia tôi hay đât nước tôi. Trách nhiệm toàn câu là chìa khóa 
thật sự đê nhân loại tôn tại. Những chuyên động của nhân 
loại rộng lớn phải xuât phát từ sáng kiên cá nhân (hay sự 
khởi đâu cá nhân). Vì thê, đây là hành động cá nhân vì lợi ích 
phô biên của những con người làm nên tình trạng khác nhau. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI HAI 

Vô số ngôi sao và chòm sao mà chúng ta thấy ngày. nay 
đã được hình thành và khám phá từ từ, nhưng điều hấp dẫn là 


khi dùng những viễn vọng kính càng tối tân, chúng ta sẽ tìm 
thấy nhiều hơn và nhiều hơn những ngôi sao và sự sống. Do 


THÁNG MƯỜI MỘT s 113 


vậy, càng có năng lực để nhìn thấy sự vật, chúng ta càng có 
nhiêu sự kiện hơn đê nhìn thây. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BA 


Một người biết rất nhiều nhưng không thực tập giống như 
một người chăn cừu, không làm chủ bất cứ con vật nào, nhưng 
luôn luôn nhìn theo một đàn cừu hay súc vật. Vì thế, học hỏi, 
quán chiêu, và thiền quán trên tính bản nhiên của thực tại là điều 
rất quan trọng đối với tiên trình của một hành giả tâm linh. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BÓN 


Hành động của thân và miệng phối hợp cùng với tiễn 
trình tinh thần không được phép xảy ra trong một cung cách 
khinh suất, thả lỏng, tình cờ. Giống như một huấn luyện viên 
kỷ luật, trần tĩnh một con tuần mã hoang dã và ngang ngạnh 
bằng việc chinh phục nó trong một cuộc rèn luyện khéo léo 
và đài hạn. Cũng thế, những hành vi hoang sơ, rong ruồi, và 
ngẫu nhiên của thân và miệng phải được thuần hóa để làm 
cho chúng ngoan ngoãn, ngay thắng và tỉnh xảo. Do vậy, 
những lời dạy của đức Phật bao gồm ba phạm trù thứ lớp để 
rèn luyện tâm thức: giới (rèn luyện về hạnh kiểm cao hơn), 
định (rèn luyện về thiền định cao hơn), và tuệ (rèn luyện về 
tuệ trí cao hơn). 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI LĂM 


Giận đữ, khi nghe người khác nói về khả năng cao hơn 
của kẻ thù mình, là hoàn toàn không thích đáng bởi vì tối 
thiểu trong tâm thức của người đề cao kẻ thù này, có một ý 
nghĩa nào đấy thỏa mãn, hay sự hài lòng nào đấy. Người ấy 
làm như thế bởi vì họ cảm thấy thích thú và vui sướng, và 
chúng ta nên cùng vui trong điều ấy bởi vì kẻ thù của chúng 
ta làm cho ai đấy thỏa mãn. Nếu chúng ta có thể cũng nên 
tham dự vào việc ca ngợi ấy hơn là cô gắng đề cản trở. 


114 * CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI SÁU 


Có hai loại nguyện cầu. Phần quan trọng nhất, nguyện 
cầu đơn giản là sự nhắc nhở trong sự thực tập hàng ngày của 
chúng ta. Vì thế, những dòng kinh kệ trông giông như những 
lời nguyện cầu, nhưng thực sự là những lời nhắc nhở chúng ta 
nói năng như thế nào, đối phó với những vấn đề, và đối xử với 
người khác như thế nảo, v.v... Trong sự thực hành hằng ngày 
của chính tôi, cầu nguyện mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. 


Sự thực tập của chúng tôi là ôn lại từ bị, tha thứ và tính 
không. Rồi thì phần lớn là quán tưởng bổn tôn, mạn đà la, và 
chú trọng thực hành mật pháp awric, bao gồm quán tưởng 
về sự chết và tái sinh. Trong trường hợp của tôi, nó được thực 
hành trong tám lần. Vì thế, tám lần chết là tám lần tái sinh. 
Tôi phải chuẩn bị cho sự chết của tôi. Khi sự chết đến, tôi sẽ 
thành công hay không. Tôi không biết. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI BẢY 


Trong hình thức của khoa học ngày nay, trong mục tiêu 
của họ để hiểu tính tự nhiên của thực tại vật lý, nó đi đến 
một cấp độ nơi mà chúng mất khái niệm về vật chất cứng 
rắn; chúng có thê đến với tính đồng nhất của vật chất. Vì thé, 
chúng đang bắt đầu thấy sự vật trong những dạng thức tổng 
thể hơn, trong dạng thức của liên hệ hỗ tương hơn là những 
đối tượng tế nhị, độc lập, cứng nhắc. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI TÁM 


Đôi khi người ta không có một kiến thức thích đáng về 
luật nghiệp báo, những người như vậy và như vậy là rất tử tế 
và ngoan đạo, nhưng người ấy có những vấn đề rắc rối, trái 
lại những người quá dối trá và tiêu cực, nhưng đường như 
luôn luôn rất thành công. Những người như vậy có thể nghĩ 
rằng không có luật nhân quả nghiệp báo gì cả. 


THÁNG MƯỜI MỘT s 115 


Lại có những người khác, đi đến chỗ cực đoan khác và 
trở nên mê tín, nghĩ răng khi ai đây trải qua bệnh tật, là do 
bởi những chúng sinh tâm linh quái ác. Tuy nhiên, có một 
quan hệ nào đây giữa nguyên nhân và hiệu quả: răng những 
hành động không xảy ra sẽ không bao giờ sản sinh hiệu quả; 
và răng một khi xảy ra, những hành động sẽ chăng bao giờ 
mât đi tiêm lực của chúng. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY MƯỜI CHÍN 

Tính rộng rãi có ba loại (bố thí): 

I- Ban cho những sự giúp đỡ bằng vật chất (tài thí). 

2- Ban cho Giáo pháp (Pháp thí). 

3- Bảo vệ khỏi sự sợ hãi (Vô úy thị). 


“Ban cho Giáo pháp” liên hệ đến việc ban bố những lời 
giáo lý đên những chúng sinh khác với động cơ trong sạch 
đê làm lợi ích cho họ. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI 


Khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau. Chúng tôi cảm 
thấy điều gì ấy. Chúng tôi không biết, cho đù quý vị gọi nó là 
sự gia hộ, hay ân huệ, nhưng trong cách nào đi nữa có một 
cảm giác nào đây mà chúng ta có thê trải qua. Nếu chúng ta 
sử dụng nó một cách thích hợp, điều cảm nhận này rất lợi ích 
cho việc phát triển sức mạnh nội tại của chúng ta. 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI MÓT 


Đối diện với những ai đang chịu đựng nỗi khổ vô vàn, 
nếu chúng ta cảm thấy lòng như “/z đốt” bên trong, nếu 
chúng ta cảm thấy mất tinh thần và mệt lữ; vì lợi ích của mọi 
người, tốt nhất, hãy rút lui và khôi phục lại chính mình. Vấn 
đề là hãy có một viễn tượng dài lâu. 


116 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Hãy nhìn một người đang quấy nhiễu chúng ta, và hãy 
lợi dụng cơ hội này để quán chiếu sự giận dữ của chính mình 
và phát triển từ bi. Nhưng, nếu sự quấy nhiễu quá dữ dội — 
nếu chúng ta thấy kẻ ấy lạnh lùng kinh khiếp rằng chúng ta 
không thê chịu nồi sự hiện diện của người ấy — tốt hơn là hãy 
tìm lối thoát đi! 

Đây là nguyên tắc: tốt hơn là đừng tránh né những sự kiện 
hay những con người quấy rầy chúng ta, những kẻ làm cho cơn 
giận của ta nồi lên, nêu cơn giận của ta không quá mạnh. Nhưng 
nêu sự chạm trán là không thê tránh, hãy hành động trên sự giận 
dữ của chúng ta và phát triển lòng từ bi bởi tự chính mình. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Tâm thức có thê và phải tự chuyên hóa. Nó có thể tách 
rời sự bất tịnh đã làm ô nhiễm nó, và nâng nó lên một trình 
độ cao nhất. Tắt cả chúng ta khởi đầu cùng ở một khả năng, 
nhưng một số phát triển chúng, và những kẻ khác thì không. 
Chúng ta thường rất dễ dãi với sự lười biếng của tâm thức, 
càng đễ dàng hơn bởi vì sự lười biếng núp bên dưới sự xuất 
hiện của hành động: chúng ta chạy phải và trái, chúng ta 
tính toán và gọi điện thoại. Nhưng những hành động này chỉ 
liên hệ đến trình độ sơ đăng và thô thiển nhất của tâm thức. 
Chúng che dấu phần căn bản đối với chúng ta. 


THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Tất cả chúng ta ở đây, trên hành tỉnh này (như nó đã từng), 
như những người khách du lịch. Chăng ai trong chúng ta có 
thể sống nơi đây mãi mãi. Lâu nhất, chúng ta có thể sông là 
một trăm năm. Vì thế, khi ở trên trái đất này, chúng ta nên cỗ 
gắng có một trái tim tốt, một lòng hảo tâm, và làm những gì 
tích cực cùng lợi ích cho đời sống của chúng ta. 


THÁNG MƯỜI MỘT s 117 


Cho dù chúng ta chỉ sống một vài ba năm hay cả thế kỷ, 
thật ân hận và đau buồn nếu chúng ta dùng thời gian ấy làm 
trầm trọng thêm những vấn đề, làm khổ não ưu phiền kẻ 
khác, thú vật, và môi trường. 


Điều quan trọng nhất: hãy là một người tốt. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Đức Phật là thầy, Giáo pháp là nơi nương tựa thật sự, và 
Tăng Già là kẻ hồ trợ trong sự hiệu biết hay thiệt lập những 
đôi tượng của nương tựa. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Thông thường từ bị và yêu thương làm khởi lên một cảm 
giác rất gần gũi, nhưng nó là sự vướng mắc một cách căn 
bản. Cho đến khi nào người kia xuất hiện đến, chúng ta như 
xinh đẹp, hay tốt lành, yêu. thương được duy trì. Nhưng ngay 
khi người ấy xuất hiện đến, chúng ta không xinh đẹp hay 
tốt lành nữa, sự yêu thương của chúng ta thay đổi một cách 
hoàn toàn. Mặc dù người bạn thân mến cũng cùng là người 
ấy, mà sao kẻ ấy cảm thấy giống như kẻ thù hơn. Thay vì yêu 
thương, bây giờ chúng ta cảm thấy ghét bỏ hay thù địch. 


Với sự yêu thương chân thành và từ bi, sự xuất hiện hay 
thái độ của một người khác không ảnh hưởng trên thái độ của 
chúng ta. Từ bi thật sự đến từ việc thấy khổ đau của kẻ khác. 
Chúng ta cảm thấy một nhận thức của trách nhiệm và chúng 
ta muốn làm điều gì ấy để giúp đỡ họ. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Nếu chúng ta trắc nghiệm chính mình hằng ngày với tỉnh 
thức và tinh thần cảnh giác, kiểm soát tư tưởng và động cơ, 
và những biểu hiện của chúng ở thái độ bên ngoài, một khả 
năng cho thay đổi và cải thiện có thể khai mở trong chúng 


118 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


ta. Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận với hy vọng có làm 
nên bất cứ tiến trình đáng kể nào qua bao năm, nhưng khát 
vọng và quyết định để thay đổi và cải thiện của chúng tôi 
luôn luôn là vững chắc, nhất định và mạnh mẽ. 


Từ sáng sớm cho đến khi lên giường, trong tất cả mọi tình 
huống trong đời sống, chúng tôi luôn luôn kiêm tra động cơ 
của mình và tỉnh thức cùng hiện diện ngay trong giây phút 
hiện tại. Một cách cá nhân, chúng tôi thấy điều này rất hữu 
hiệu trong đời sống của chính chúng tôi. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Hãy hành động tuyệt vời nhất và hành động tùy theo trình 
độ nội tại của chính mình (gọi nó là lương tâm), không chỉ 
theo những kiến thức và phê bình của xã hội về hành vi của 
chúng ta. “Hãy làm điểu tốt nhất của chúng ta” chỉ là một 
thành ngữ với vài chữ, nhưng nó có nghĩa là mọi thời mọi lúc 
trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta nên kiểm 
soát tâm thức chúng ta, vì thế chúng ta không cảm thấy tội 
lỗi về những lỗi lầm của chúng ta, ngay cả khi những người 
khác không biết về nó. Nếu chúng ta làm như thế, có nghĩa là 
chúng ta đang làm điều tốt nhất của chúng ta. 

THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 


Thật quan trọng, chín chắn để suy nghĩ trước khi tham 
gia vào một truyền thống tâm linh đặc thù. Một khi chúng ta 
đã dự vào thì hãy nên gắn bó với nó. Đừng như một kẻ nếm 
thử thức ăn của tất cả những nhà hàng khác, nhưng chưa bao 
giờ ngồi xuống để dùng một bửa ăn cho đàng hoàng. Trước 
khi tiếp nhận một sự thực hành, hãy suy nghĩ một cách cần 
thận rồi theo con đường đã chọn một cách xuyên suốt. Bằng 
cách này, chúng ta sẽ đón nhận một số kết quả từ sự tận tâm, 
ngay cả một chút ít mỗi ngày. Hãy lựa chọn, nếu chúng ta cố 


THÁNG MƯỜI MỘT s 119 


gắng theo đuổi tất cả những con đường khác nhau, chúng ta 
sẽ chăng đi đên chô nào cả. 
THÁNG MƯỜI MỘT, NGÀY BA MƯƠI 

Dường như khi con người trở thành hết còn hy vọng gì 
nữa, họ quan tâm (hỏi ý kiên) đên Thượng đê. Và khi những 
Thượng đề trở nên không còn hy vọng, họ nói dôi! 


3k3kzk 


CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG 


- Tuệ Giác Hằng Ngày- 
Tháng Mười Hai 





THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG MỘT 


Bắt chấp, cho dù chúng ta là những người tín ngưỡng 
hay những người bất khả tri, cho dù chúng ta tin tưởng nơi 
thượng đề hay nghiệp báo, đạo đức luân lý là một tiêu chuẩn 
mà mỗi chúng ta có thể theo đuôi. Chúng ta cần những phẩm 
chất của con người như là thận trọng đạo đức, từ bị yêu 
thương, và sự khiêm tốn. Do bởi tình trạng non kém và yêu 
đuối bẩm sinh của loài người, những phẩm chất này chỉ có 
thê sử dụng được qua sự phát triển năng lực cá nhân trong 
một môi trường xã hội có lợi, vì thế, một thế giới nhân bản 
hơn sẽ trở thành hiện thực. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG HAI 


Chúng tôi luôn luôn thật vui mừng! Đây là, chúng tôi 
nghĩ, kêt quả của sự thực hành và rèn luyện của chính tôi. 


122 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Trong cuộc đời của mình, chúng tôi đã mất quê hương, và 
bị thu mình để phải hoàn toàn lệ thuộc trên sự thiện chí của 
kẻ khác. 

Chúng tôi cũng mất mẹ, và hầu hết những vị giáo thọ 
cùng những vị đạo sư đã viên tịch, mặc dù hiện tại chúng tôi 
có một ít đạo sư. Dĩ nhiên, đây là những sự kiện thảm thương 
và chúng tôi cảm thấy đau buồn khi nghĩ về họ. Tuy nhiên, 
chúng tôi không cảm thấy bị đau thương lấn áp. Những 
khuôn mặt cũ mất đi, và những khuôn mặt mới xuất hiện, tuy 
thế chúng tôi vẫn duy trì an lạc hạnh phúc và yên bình tĩnh 
lặng của mình trong tâm. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG BA 


Nếu chúng ta có một niềm hứng thú sâu sắc thật sự trong 
sự lớn mạnh của tâm linh, chúng ta không thê thờ ơ với việc 
thực tập thiền quán. Đấy là chìa khóa! Chỉ đơn thuần khẩn 
cầu và nguyện ước sẽ không tác động đến sự thay đổi tâm 
linh nội tại. 


Phương cách duy nhất để phát triển là qua một nỗ lực 
liên tục của thiền quán. Dĩ nhiên, trong lúc bắt đầu sẽ không 
dễ dàng. Chúng ta có thể thấy khó khăn, hay đánh mất nhiệt 
tình. Hay có lẽ trong lúc ban đầu sẽ có quá nhiều nhiệt tâm — 
rồi thì sau vài tuần hay vài tháng, sự hào hứng có thể bị suy 
yếu. Chúng ta cần phát triển một sự tiếp cận nhẫn nại và liên 
tục căn cứ trên ước nguyện lâu dài. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG BÓN 


Khi nói về bạo động, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta 
đang nói về một hiện tượng mà hầu như không thể dự đoán 
hậu quả. Mặc dù động cơ của người gây ra hành động có thể 
là trong sạch và tích cực, nhưng khi bạo động được dùng như 
một phương tiện, thì rất khó để dự đoán hậu quả. Vì lý do 


THÁNG MƯỜI HAI s 123 


này, tốt hơn là luôn luôn tránh một tình huống mà có thê đòi 
hỏi biện pháp bạo động. Tuy nhiên, khoan dung và nhẫn nại 
không ngụ ý phục tùng hay đâu hàng sự bât công. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG NĂM 


Người có sự khoan dung và nhẫn nại, có một trình độ 
nào đấy của tịch tĩnh và bình lặng trong đời sống, người như 
thế không chỉ an lạc hạnh phúc mà cũng dường như thân thể 
khỏe mạnh hơn, ít trải qua bệnh hoạn hơn. Người ấy sở hữu 
một ý chí mạnh mẽ, có một khao khát tốt đẹp, và có thê ngủ 
với một lương tâm trong sáng. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG SÁU 


Nếu chúng ta giúp đỡ người khác với một động cơ chân 
thành và một sự quan tâm chân thực, điều ấy sẽ mang đến 
cho chúng ta nhiều may mãn, nhiều bằng hữu, nhiều nụ cười, 
và nhiều thành công hơn. Nếu chúng ta quên đi những quyền 
lợi của kẻ khác, hờ hửng với lợi ích của kẻ khác, cuối cùng 
chúng ta sẽ bị đơn côi. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG BẢY 


Từ viễn cảnh khía cạnh cao nhất của sự thực hành Phật 
giáo, Yoga Tantra Tối Thượng, không có sự khác biệt giữa 
giới tính. Ngay cả trong đời sống cuối cùng mà chúng ta có 
thể đạt đến Phật quả, không có sự khác nhau, cho dù chúng 
ta là nữ hay nam. 


Có nhiều sự liên quan đến nữ phái hơn trong hệ thống 
này. Thí dụ, một trong những sự thất bại là vì một người nam 
ngược đãi hay khinh thị người nữ. Nếu một người đàn ông 
làm như thế, đó là bất hạnh. Không có thể so sánh được sự 
thất bại vì một người đàn bà khinh thị một người đàn ông. Vì 
thế những người đàn ông chúng tôi ganh tị. 


124 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG TÁM 


Từ bi yêu thương thôi thì không đủ. Chúng ta phải hành 
động. Có hai khía cạnh của hành động. 


1- Một là vượt thăng những vọng tưởng điên đảo và khổ 
đau của chính tâm chúng ta, đấy là trong những hình thức 
của tĩnh lặng và cuối cùng xua tan sân hận. Đây là hành động 
biêu hiện của từ bi. 

2- Điều thứ hai thì xã hội hơn, cộng đồng hơn. Khi điều gì 
Ấy cần phải được thực hiện trên thế giới để chỉnh lưu những 
điều sai, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến lợi ích của người 
khác, chúng ta cân được dẫn thân, liên hệ. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG CHÍN 


Chúng tôi thường khuyên nghị đến những hành giả Phật 
giáo là đừng xem mỗi hành động của những vị thây tỉnh thần 
của họ như thánh thần hay cao quý. Có những phẩm chất đặc 
thù, đòi hỏi thiết yêu yêu cầu cho một người hướng dẫn tâm 
linh. Chúng ta không đơn giản nói rằng, “Đáy là thái độ tốt 
bởi vì đấy là hành động của một vị đạo sư.” Điều này chăng 
bao giờ là như thế. Chúng ta nên nhận ra điều bố ích như là 
bổ ích, vì thế một người có thê kết luận rằng nó là xứng đáng 
để bình phẩm nó. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MÒNG MƯỜI 


Nếu chúng ta cảm nhận từ bị rất thậm thâm, điều này 
đã bao hàm một sự liên hệ mật thiết người khác. Điều đã 
được nói trong kinh điển chúng ta rằng chúng ta trau dồi 
yêu thương giống như một bà mẹ đối với đứa con duy nhất 
của bà ta. Điều này rất sâu sắc. Phật giáo đề cập đến vướng 
mắc không phải như những gì người phương Tây quan niệm. 
Chúng ta nói rằng tình yêu thương của một bà mẹ cho đứa 
con duy nhất của bà ta là tự tại với vướng mắc (chấp trước). 


THÁNG MƯỜI HAI s 125 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI MỘT 


Chúng ta nên duy trì trong xã hội và thể hiện những gì 
chuyên môn thường ngày của mình. Trong khi cống hiến cho 
xã hội, chúng ta nên tiếp tục phân tích và thực hành một 
cách nội tại. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta nên đến văn 
phòng, hoạt động và rồi trở về nơi nghĩ ngơi. Thật xứng đáng 
đề hy sinh một số trò vui buổi tối để đi ngủ sớm, và thức dậy 
sớm, sáng ngày hôm sau đề thực hành thiền quán phân tích. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI HAI 


Đề giúp người khác một cách hiệu quả nhất có thể, chúng 
ta phải giác ngộ hoàn toàn như những đức Phật. Ngay cả để 
giúp đỡ những người khác trong những cách rộng rãi, bao 
quát, chúng ta cần đạt đến một trong những trình độ của một 
vị bồ tát, đây là, phải có kinh nghiệm về tính rỗng không trực 
tiếp của thực tại vô phân biệt và phải đạt đến những năng lực 
của nhận thức ngoài cảm giác. Tuy nhiên, có nhiều trình độ 
mà chúng ta có thê công hiến để giúp đỡ người khác. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BA 


Nhìn từ quan điêm của đạo Phật, chúng ta có thể nói rằng 
chúng ta có thân người và đang thực hành giáo Pháp của 
Phật, và vì thế quá tốt đẹp hơn những con côn trùng. Nhưng 
nhìn từ một chiều hướng khác, chúng ta có thể nói rằng 
những con côn trùng thì quá vô tội và không bị ràng buộc 
với lừa đảo, trái lại chúng ta thường dối trá và trình bày trong 
những phương cách xuyên tạc cùng không thành thật để mà 
đạt đến kết quả cuối cùng cho chúng ta hay tốt hơn cho chính 
mình. Từ quan điểm này, chúng ta quá tệ hơn những con côn 
trùng, những kẻ hành động việc làm của chúng mà không giả 
vờ bất cứ điều gì. 


126 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BÓN 


Trong thời đại thoái hóa này, khi chúng ta gặp đủ loại vấn 
nạn và những tình trạng bất lợi, sự thực hành đề phát sinh những 
tư tưởng tích cực rất ảnh hướng. Nếu ai đấy thiếu vắng sự thực 
tập này, ngay, cả người ây có thê là một thiền giả rất nghiêm 
chỉnh, người ấy sẽ gặp nhiều thử thách và chướng ngại. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI LĂM 


Hãy đề chúng ta thê nghiệm điều gì là “ôi” hay “# ngã”. 
Điều được định nghĩa là nó không hiện hữu một cách độc lập 
với thân thể và tâm thức chúng ta. Và ngoài hai thứ ấy, thân 
thể và tâm thức, rõ ràng rằng thân thể không thể được xem 
như “/ ngã” này. Những cảm giác cũng không phải là tự ngã 
bởi vì có “người cảm giác” và sự cảm giác. Cũng thế, cung 
cách mà chúng ta nhận thức về chính mình, cách cảm nhận 
“tự ngã” khởi lên, là có điều gì ấy giống như người môi giới 
hay chủ thể, kẻ kinh nghiệm và nhận thức. Do vì sự sĩ mê về 
tâm bản nhiên của chúng ta, mọi thứ xuất hiện giống như là 
một thực thê độc lập, chắc thật, khách quan hay vị thế khách 
quan. Tuy thế, điều gì thật TỐ ràng khi chúng ta bắt đầu điều 
tra, chúng tan rã và biến mất cùng không thê tìm thấy. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI SÁU 


Tất cả chúng ta cùng ở trên hành tinh này. Tất cả chúng 
ta là anh em và chị em với cùng những khả năng vật lý và 
tâm lý, cùng những vấn nạn, và cùng giống nhau những sự 
cần thiết. Tất cả chúng ta phải cống hiến cho sự đầy đủ của 
khả năng con người, và sự cải thiện phẩm chất của đời sống 
nhiều nhất mà chúng ta có thể. Loài người đang kêu gọi cho 
sự giúp đỡ. Thời đại chúng ta là thời kỳ dữ dội (liều mạng và 
tuyệt vọng!) Những ai có điều gì để cống hiến nên tiến lên 
phía trước. Bây giờ là đúng lúc. 


THÁNG MƯỜI HAI s 127 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BẢY 


Nếu biết rằng ai đấy đang nói xấu sau lưng chúng ta, và 
nếu chúng ta phản ứng đến điều ấy một cách tiêu cực với 
một cảm giác bị xúc phạm, thế là chúng ta đã phá vỡ sự yên 
bình của tự tâm chúng ta. Khổ đau của chúng ta là do chúng 
ta tự tạo nên. Chúng ta nên xử sự với những điều như vậy 
giống như chúng là gió bên tai chúng ta. Nói cách khác, chỉ 
bỏ chúng qua một bên. 


Đến một phạm vị rộng hơn, cho dù khổ sở đau đớn hay 
không, nó tùy thuộc chúng ta phản ứng thê nào đôi với tình 
trạng xảy ra. Điêu làm nên sự khác biệt là chúng ta có quá nhạy 
cảm và đặt vân đê một cách quá nghiêm trọng hay không. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI TÁM 


Trong hầu hết mọi trường hợp, sự xác định của “cái tôi”- 
ngã - chỉ đưa đến sự chán ngán thất vọng, hay khác hơn là 
xung đột với những cái tôi khác, giống như độc chiếm “cái 
của tôi”- đặc biệt khi sự triển khai cái tôi mạnh mẽ, đưa đến 
những ý thích và đòi hỏi chợt nảy ra. Ảo tưởng của cái tôi 
thường trực bí mật, một sự nguy hiểm nằm chờ tất cả chúng 
ta: Tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia. Cuối cùng, chúng 


ta có thể giết chết ai đấy mà tất cả chúng ta biết rất rõ. 


Sự vượt quá giới hạn của tính vị kỷ có chấp (chấp ngã), đưa 
đến sự không thể kiểm soát những sự hiểu biết sai lạc, điều luôn 
luôn kết thúc một cách tệ hại. Nhưng từ một quan niệm khác, 
một bản ngã cương quyết, chắc chắn tự tin, có thê là một nhân 
tố rất tích cực. Chúng ta phải có sự tin tưởng vào chính mình. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI CHÍN 


Chúng ta phải hiểu rằng tác động mà tôi đang nói về 
không có mục tiêu, nó không được đưa ra với ý định mang 


128 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


lợi lạc trở về cho chúng tôi. Nó không là một vẫn đề cảm 
giác. Cũng giống như trường hợp chúng ta nói về từ bi yêu 
thương, là không có sự vướng mắc. Chú ý vào điểm này, điều 
đi ngược lại những phương cách tập quán thông thường của 
chúng ta về suy nghĩ. Nó không phải là trường hợp đặc biệt này 
hay kia, khuấy động lòng thương hại của chúng ta. Chúng ta 
không gởi lòng từ bi của chúng ta đến người như vậy, như kia, 
qua sự chọn lựa. Chúng ta trao lòng từ bị tự động thanh thoát, 
một cách hoàn toàn, không hè hy vọng trong bất cứ một sự trao 
đổi nào. Và ban cho lòng từ bi một cách phổ quát. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI 


Nếu tôi viên tịch trong sự lưu vong, và nêu người Tây 
Tạng mong muốn tiếp tục thể chế Dalai Lama, sự tái sinh 
của tôi sẽ không xảy ra dưới sự kiểm soát của Trung Cộng. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MÓT 


Với tình yêu đơn giản là sự dính mắc, chỉ một sự thay đôi 
sơ sài của đối tượng, như sự thay đổi nhỏ về thái độ, nó lập 
tức là nguyên nhân làm chúng ta thay đổi. Đấy là bởi vì cảm 
xúc của chúng ta đặt căn cứ trên những gì rất nông cạn. Thí 
dụ, lấy một cuộc hôn nhân. 


Thường thì sau vài tuần, Vài tháng, hay vài năm đôi tình 
nhân trở thành kẻ thù và cuối cùng phải đi đến ly dị. Họ đã 
kết hôn trong sự yêu mến sâu sắc — không ai thành thân trong 
sự thù ghét — nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mọi thứ thay 
đôi. Tại sao? 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI HAI 


Một số nhà tâm lý học nói rằng chúng ta không nên đè 
nén giận dữ mà phải biêu lộ nó — răng chúng ta nên thực 
tập giận dữ! Ở đây, chúng ta nên làm một sự phân biệt giữa 


THÁNG MƯỜI HAI 129 


những vấn đề tinh thần, điều nên hay không nên biểu lộ. 
Thỉnh thoảng chúng ta có thê thật sự sai lầm và thật đúng đề 
cho chúng ta biểu lộ sự than van của mình, thay vì để nó ung 
thối bên trong chúng ta. Tuy thế, chúng ta không nên biểu lộ 
nó với sự giận dữ. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BA 


Nếu chúng ta tiền sâu hơn trong sự thực tập tâm linh của 
chính mình, nhắn mạnh với từ bi và tuệ trí, chúng ta sẽ thâm 
nhập vào sự khổ đau của những chúng sinh khác lần này và lần 
nữa, và chúng ta sẽ có khả năng đề nhận thức nó, đáp ứng đến 
nó, và cảm xúc từ bi sâu xa hơn là vô tình cảm hay bất lực. 


Khi quán chiếu về khổ đau, đừng sa vào trong cảm giác 
của sự tự quan trọng hay tự phụ. Trau dỗi tuệ trí giúp chúng 
ta tránh những cạm bẫy này. Tuy nhiên, thật khó đề khái quát 
hóa, bởi vì sự can đảm và tính chịu đựng của mỗi cá nhân 
thì khác nhau. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BÓN 


Thái độ tự yêu mến làm chúng ta bất kham hay rất khó 
bảo; chúng ta nghĩ là chúng ta cực kỳ quan trọng. Và những 
căn bản khao khát cho chính chúng ta là vui vẻ, hạnh phúc 
và cho mọi thứ tiễn triển tốt đẹp cho mình. Tuy thế, chúng 
ta không biết làm thế nào để mang những điều này về cho 
mình. Thực tế, hành động tự yêu mến không bao giờ làm cho 
chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI LĂM 


Không kể là chúng ta đối với ai, chúng ta thường nghĩ 
những thứ như “/ôi mạnh hơn người áy”, “tôi xinh đẹp hơn 
người ấy”, “tôi thông mình hơn người ấy”, “tôi giàu có hơn 
người ấy”, “tôi có đủ tư cách hơn người ấy nhiêu”, v.v... 


” é 


130 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


chúng ta phát sinh rất nhiều tự hào. Điều này không tốt. 
Thay vì thê, chúng ta nên luôn luôn duy trì sự khiêm tôn. 


Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ những người khác và dẫn 
thân vào trong một hành động từ thiện, chúng ta không nên 
xem mình trong một cung cách rât kiêu kỳ như một kẻ hồ trợ 
vĩ đại cho lợi ích của những người yêu. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI SÁU 


Nếu chúng ta phải là kẻ vị kỷ, thế thì hãy là một người 
vị kỷ thông minh, và đừng là một tâm hôn hẹp hòi trong tính 
ích kỷ của mình. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BẢY 


Bất cứ ai ngăn trở kẻ khác sẽ tự thấy đến lượt mình bị 
ngăn trở. Những ai quả quyết rằng Thượng đề của họ là duy 
nhất, đang hành động những gì nguy hiểm và tai hại, bởi vì 
họ đang trên con đường áp đặt niềm tin của họ trên những 
người khác, bằng bất cứ biện pháp nào có thê. 

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI TÁM 


Một lần nọ, có hai tu sĩ — một vị thầy và người đệ tử của 
ông ta. Để trao một sự khuyến khích nào đấy đến người đệ 
tử, vị thầy nói, “một ngày nào đấy chúng ta chắc chắn sẽ đi 
dụ ngoạn.” Ít ngày sau nó bị quên lãng. Sau đấy, người đệ tử 
nhắc vị thầy về lời hứa hẹn, nhưng vị thầy trả lời bằng cách 
nói rằng ông rất bận rộn đề đi đã ngoại trong một thời gian. 


Một thời gian dài sau đã qua: không có đi dã ngoại. Khi 
được nhắc nhở một lân nữa. 


- Vị thầy nói, “Không phải bây giờ. Ta quá bận rộn.” 


Vì thế, một ngày nọ, người đệ tử thấy một xác chết được 
mang đi, và vị thây hỏi y. 


THÁNG MƯỜI HAI 131 


- “Điều gì đang xảy ra?” 
- “ÔÓ, người xâu số ây đang đi dã ngoại!” 


Vì thế, ngoại trừ chúng ta có một thời gian rõ ràng cho 
điều gì mà chúng ta cảm thấy thuận lợi để thực hiện, chúng ta 
sẽ luôn luôn có những việc làm, những bổn phận hay những 
cam kết khác. 


THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN 

Căn bản thiết yêu của tất cả đời sống tâm linh là cảm xúc 
của chúng ta, thái độ của chúng ta đôi với những người khác. 
Một khi chúng ta có động cơ trong sạch và chân thành, tât cả 
mọi thứ sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng ta có thê phát triên 
thái độ đúng đăn này đôi với những người khác trên căn bản 
của tử tê ân cân, yêu thương, tôn trọng, và trên sự nhận thức 
rõ ràng về tính duy nhât của tât cả loài người. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY BA MƯƠI 


Nhân danh những người Tây Tạng, trong và ngoài quê 
hương Tuyết Sơn, chúng tôi muốn chân thành cảm ơn đến 
những người hỗ trợ và bè bạn. Chúng tôi đang trải qua sự 
gian khó thử thách và khổ đau vô cùng tận, chưa từng có 
trong lịch sử của chúng tôi. Cảm tình, hỗ trợ và giúp đỡ của 
mọi người trên thê giới, dẫn đầu là Ân Độ đã quan tâm đến 
chúng tôi sẽ mãi mãi được ghi nhớ và lưu lại trong lịch sử. 
THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY BA MƯƠI 


Cho đên khi không gian vẫn tôn tại, và cho đên khi sự 
sông vân duy trì, cho đên lúc ây, chúng tôi cũng nguyện hiện 
điện đề xua tan khô đau của thê gian. 


LOẶO 





LỜI BẠT 





Quyền sách này là một biên soạn sưu tầm những tư tưởng 
hàng ngày của Đức Dalai Lama. Nó cũng hình thành một phần 
sự cống hiến của Đức Dalai Lama đến việc bảo tồn văn hóa tuệ 
trí cô điển của Ấn Độ. Sự phát hành nguyên thỉ của tôi hướng 
đến những ý tưởng ẩn sau quyền sách này, và Đức Dalai Lama 
đã ban cho sự hứa nhận và chúc phúc. Tôi bắt đầu hành động 
một cách không chậm trễ từ lúc bắt đầu năm ngoái. 


Tôi cảnh giác nghiêm chỉnh đến nguyên tắc bày tỏ sự chọn 
lọc ở đây. Những trích dẫn là những sự chọn lọc từ những bài 
viết, những lời dạy, và những cuộc phỏng vấn thỉnh thoảng. 
Những điều này, tôi hy vọng, sẽ chắc chắn phản ánh những 
quan tâm trần gian và tâm linh của Đức Dalai Lama và phổ 
biến thông điệp của Ngài về trách nhiệm toàn cầu, từ bi yêu 
thương, và hòa bình. Cũng thế, qua những trích dẫn, tôi muốn 
chia sẻ với những độc giả không chuyên môn và những sinh 
viên Phật pháp về những triển vọng và khả năng đang bày 
ra trước tôi, và sự biêu hiện bên ngoài nhưng là cốt lõi phức 
tạp, những tư tưởng căn bản của Đức Dalai Lama. Tuy nhiên, 


134 s° CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


chúng ta phải mang trong tâm tư mình những thuật ngữ như 
“lăng nghe”, “ban cho”, “suy nghỉ, “thiên quản”, v.v... là 
lộ trình và nên được nhận thức trong phạm trù thực hành của 
Phật giáo vê trau đôi bô đê tâm (bod/ci//a) - sự hứng khởi 
đê đạt đên giác ngộ vì lợi ích của tât cả chúng sinh. 

Trong lời tựa, Đức Dalai Lama đã rất khéo léo liên hệ đến 
Tám Đê Mục Chuyên Hóa Tâm. Căn cứ trên kinh nghiệm cá 
nhân của tôi, tôi cũng dân chứng sự lợi ích vô tận của chúng 
và tôi muôn trình bày những dòng ây ở đây: 

GIẢI QUYẾT VỚI HẠN THÙ 

*Gởi và nhận* 

Langri Tangpa (1054-1123) 

- Tám đoạn thơ luyện tâm 

- Quan tâm yêu mến tất cả chúng sinh 

như là tuyệt điệu ngay cả là viên ngọc ước 

để hoàn thành mục tiêu cao cả nhất 

nguyện cho chúng con luôn luôn ôm ấp chúng sinh như 
người thân yêu nhát 

- Khi cùng đông hành với những người khác 

Chúng con luôn nghĩ mình là người thấp kém nhất 

Và từ chiều sâu của trái tim chúng con 

Ôm ấp tắt cả thân thương và quan yếu nhất 

- Thận trọng, khoảnh khắc một ảo giác xuất hiện 

Điêu nguy hiểm cho chúng con và người khác 

Chúng con nên đối mặt và phá tan nó 


Không chút chậm trễ 


LỜI BẠT s 135 


- Khi chúng con thấy những kẽ tính tình độc ác 
Ngập tràn bởi những hành động bạo tàn và đau khổ 
Chúng con nên ôm ấp những chúng sinh hiếm hoi thân 
mến nh vậy, 
Như là lúc chúng con vừa tìm thấy một kho trân bảo. 
- Khi những kẻ khác, đây thèm khát và ghen tị, ngược đãi 
chúng con, 
Lăng mạ chúng con hay những điễu như vậy, 
Chúng con nên chấp nhận thất bại 
Và nhường chiến thắng cho kẻ khác. 
- Khi những người chúng con từng giúp ích cho 
Và trong những kẻ chúng con ngập tràn hy vọng 
Cho chúng con tổn thương khủng khiếp 
Chúng con nên coi kẻ ấy như người bạn tỉnh thần thánh 
thiện. 
- Cả trực tiếp và gián tiếp, chúng con nguyện dâng 


Mọi lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, những bà 
mẹ của chúng con; 


Nguyện cho chúng con bí mật gánh tắt cả trên chúng con 
Tắt cả những hành động tai hại và khổ đau của tất cả. 

- Nguyện cho tất cả không bị ô nhiễm bởi những khái niệm 
Của tám điễu liên quan trần tục (bát phong) 

Và thức tỉnh rằng tất cả mọi sự là hảo huyền 

Nguyện cho tắt cả, không bám chặc tham lam, và tự tại 


với mọi sự ràng buộc. 


Tôi mang ơn người thầy và bạn của tôi Đức Đệ Thập Tứ 


136 s CON ĐƯỜNG ĐÉN TĨNH LẶNG 


Dalai Lama Tenzin Gyatso, vì sự hỗ trợ và gia hộ cho chương 
trình này. Cho tất cả sự cộng tác và nhẫn nại, Tenzin Geyche 
Tethong xứng đáng với một sự cám ơn đặc biệt. Tôi cũng 
hàm ơn đến Lhakdor cho sự sốt sắng trong việc cung cấp 
cho tôi với tài liệu chưa xuất bản của Ngài và cho những lời 
khuyến cáo giá trị của ông. 

Tôi biết ơn đến Linda và Ashod Jhalani, Antonella và Na- 
resh Mathur, và Alison Ramsey cho sự xác nhận một số trích 
lục trong quyền sách này. Cũng thế đến Prama và Ranji Bhan- 
dari cho sự hỗ trợ tâm linh của họ, và đến Sunita Kakaria cho 
sự chăm sóc tôi ở McLeod Ganj. Tôi cũng muốn thừa nhận 
sự giúp đỡ thông dịch của V.K. Karthika và Sudeshna Shome 
Ghosh ở Penguin. Họ đã làm việc một cách cần cù với tôi 
trong chương trình này. Ở giờ thứ mười một, nhận sự giúp 
đỡ tài chính từ Derek Goh cho việc tìm sự chấp nhận đề xuất 
bản những trích dẫn đã đến như một sự ngạc nhiên thực sự. 
Tôi cảm ơn ông đã không đề chương trình này đồ vỡ. 


Cuối cùng, cảm ơn đến những thành viên của gia đình tôi 
Pritam Singh, Joyti và Paul, Ashma và Tsagaadal, và Sameer 
và Supriti vì sự giúp đỡ của họ đã cho phép tôi dành nhiều 
thời gian cho việc làm của tôi. 

Việc làm này xin nguyện dâng đến tất cả chúng sinh với 
một lời nguyện ước cho lợi ích và an lạc hạnh phúc của họ. 


Tháng tự 1998 
Renuka Singh 


xkk 


CÁC TÁC PHẨM CỦA THẢY NHẬT TỪ 


L. Kinh Tụng 

1. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Tụng Hằng Ngày. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. xxxII + 992. 

2. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Lời Dạy Cuối Cùng 
Của Đức Phật. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. vị + 62. 

3. Thích Nhật Từ biên soạn., Neh; Thức Tháp Chú. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. vĩ + 30. 

4. Thích Nhật Từ biên tập., Kinh J Lan Báo Hiếu, Thích 
Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. xvI1 + 62. 

5. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghỉ Tức Phát Đản. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. x + 48. 

6. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghỉ Thức Sám Hới. Sài 
Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. x + 52. 

7. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Phổ Môn. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vĩ + 32. 

8. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Dược Sư. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vi + 36. 

9. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh 4 Di Đà. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2005, tr. vĩ + 34. 

10. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Từ Tâm và Phước 
Đức. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. vĩ + 42. 

11. Thích Nhật Từ biên soạn., Kinh Địa Tạng. Sài Gòn: 
NXB Tôn Giáo, 2008, tr. vĩ + 154. 








12. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghi Thức Lễ Xuất Gia. 
Sài Gòn: NXB Tông Hợp, 2010, tr. vin + 20. 

13. Thích Nhật Từ biên soạn., Nghỉ Thức Lễ Thành Hôn. 
Sài Gòn: NXB Tông Hợp, 2010, tr. vin + 20. 





H. Sách Nghiên Cứu và Ứng Dụng 

1. Thích Nhật Từ., 7h Giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. 1x + 142. 

2. Thích Nhật Từ., Chết Đi Về Đâu. Sài gòn: NXB Văn 
Hóa Sài gòn, 2010, tr. 1x + 126. 

3. Thích Nhật Từ., Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn & 
Luận Án. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2003, tr. xv + 200. 

4. Thích Nhật Từ dịch và chú giải., 7n Hiểu Kinh Bốn 
MMươi Hai Chương. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. xvi + 499, 

5. Thích Nhật Từ., Phương Trời Thong Dong. Sài gòn: 
NXB Phương Đông. 2010, tr. vi + §7. 

6. Thích Nhật Từ., Chuyển Hoá Cảm Xúc. Sài gòn: NXB 
Thời Đại. 2010, tr. vị + 112. 

7. Thích Nhật Từ., Hiểu Thương và Tuỳ Hỷ. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. vị + 174. 

§. Thích Nhật Từ., Khủng Hoảng Tài Chánh Toàn Câu 
Qua Cái Nhìn Phật Giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, 
từ, + 152: 

9. Thích Nhật Từ., Không Có Kẻ Thù. Sài Gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vị + 121. 

10. Thích Nhật Từ., Chuyển Hóa Sán Hận. Sài Gòn: 





NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 180. 

11. Thích Nhật Từ., Đối Diện Cái Chết. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 169. 

12. Thích Nhật Từ., Quay Đầu Là Bờ. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 202. 

13. Thích Nhật Từ., Con Đường 4n V„ï. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 168. 

14. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thưởng. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194. 

15. Thích Nhật Từ., Phép Lạ Từ Cuộc Sống. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 167. 

16. Thích Nhật Từ., Đồi Dép Triết Lý Về Hạnh Phúc Hôn 
Nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vin + 178. 

17. Thích Nhật Từ., /nh Phúc Tuổi Già. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 120. 





*xw* 
SÁCH MỚI, XUẤT BẢN - THÁNG 9 - 2010 

1. Thera PIiyaddassi., 7Öeo Dấu Chân Bụi, Diệu Nghiêm 
dịch. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. xii + 329. 

2. Thích Tâm Minh., Khảo Cứu về Văn Học Pàii. Sài 
gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. xiv + 412. 

3. Viên Minh., Tìm Hiểu Kinh Kim Cương. Sài gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. xiv + 276. 

4. Thích Trí Siêu., Đạo Œ¡? Sài gòn: NXB Thời Đại 
2010,, tr. ix + 104. 


5. Thích Trí Siêu., Bồ Thí Ba La Mật. Sài gòn: NXB Thời 
Đại, 2010, tr. xiv + 60. 


6. Ayya Khema., ấy Đến Để Thấy, Chơn Minh - Nguyễn 
Xuân Phú; Tịnh Nghiêm — Nghiêm Xuân Cường; Diệu Liên — 
Lý Thu Linh dịch. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. xx + 265. 

7. Thích Trí Siêu., 7n và Ta. Sài gòn: NXB Thời Đại, 
2010, tr. xiv + 193. 


§. Tâm Diệu., Quan Điểm Ăn Chay Của Đạo Phật. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. x1 + 210. 


9. Thích Viên Giác., Con Đường Bồ Tát Nhập Thể Trong 
Kinh Bát Đại Nhân Giác. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 
Viii + 79. 

10. Thánh Nghiêm., Cương Yếu Giới Luật, Tuệ Đăng 
dịch. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. x + 462. 

11. Đạt Lai Lạt Ma., Sức Mạnh Cúa Lòng Từ, Thích 
Nguyên Tạng dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 
xii + 08. 

12. Thái Hư Đại Sư., Tông Thể Luận, Minh Chánh dịch. 
Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. vin + 314. 

13. Thích Trí Siêu., Thiên Tứ Niệm Xứ. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. v1 + 72. 

14. Thích Phước Sơn., Phật Học Khái Yếu. Sài gòn: 
NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. x + 338. 

15. Thông Thiền biên dịch., 7ờ Điển Thiên Tông Hán 
Việt. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. vn + 1018. 

16. Thích Nữ Giới Hương dịch., Sen Nở Chón Tử Tù. Sài 
gòn: NXB Tông Hợp TP. Hô Chí Minh, 2010, tr. vin + 104. 


17. Thích Nữ Giới Hương., Quan Âm Quảng Trân. Sài 
gòn: NXB Tông Hợp TP. Hô Chí Minh, 2010, tr. x + 380. 


18. Nandasena Ratnapala., Xã Hội Học Phát Giáo, Thích 
Huệ Pháp dịch. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. 
xvIi + 230. 

19. Thích Huệ Thông., Đức Phật và Con Đường Tuệ 
Giác. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. xiv + 420. 

20. Thích Thiện Phụng., Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc 
Hiện Tiên. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. x1 + 228. 

21. Thích Phước Sơn., Thanh Tịnh Đạo Luận Toản Yếu. 
Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr.270. 

22. Thích Phước Sơn., Mộ: Số Vấn Đề Giới Luật. Sài 
gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 300. 

23. Thích Phước Sơn., Luật Học Tĩnh Yếu. Sài gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. 320. 

24. Thích Thông Triệt., Thiên Luận Vấn Đáp. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. 128. 

25. HT. Thích Trí Chơn., Các Học Giả Anh Quốc Và 
Phật Giáo Âu Mỹ. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 
xIv + 143. 

26. Thích Trí Siêu., Dỏng Đời Vô Tán. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi1 + 168. 

27. Dalai Lama., Con Đường Đến Tĩnh Lặng, Tuệ Uyễn 
dịch, Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. x + 142. 

28. Dalai Lama., Tỉnh Thân Tuệ Giác Văn Thù, Tuệ Uyên 
dịch, Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. x + 102. 





